'Tỉnh thức và cười 





ebook | www.vienchieu.org 


WAKE UP AND LAUGH 


written by Seon Master Daehaeng 


THIÊNSƯNIDAEHAENG 


VIÊN CHIẾU dịch 


lĨnh thức vò cƯỜi 
(WAKE UP AND LAUGH) 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


Lời đâu sách 


Khi tôi gặp Sư bà Đại Hạnh lần đầu 
tiên, mùa hè năm 1992, người ngồi ở cổng 
nhà, hình như đang lặng lế chơi với lũ kiến. 
Tuyệt chẳng phải là hình ảnh dữ dằn tôi 
mong đợi ở một thiển sư vĩ đại: Seon, Zen 
Master. 


Lúc đó tôi đang học để lấy một bằng 
tiến sĩ tôi nghĩ mình cần, và đã thiển tập 
nhiều năm. Tôi cảm nhận được Thiên có 
ích và hiển lộ cho ta nhiều thấu hiểu về cuộc 
sống và biết được ta là ai. Nhưng hình như 
tôi đã chạm cuối bức tường. Cho dù có làm 
øì trong đời, trong sự tu tập, tôi vẫn thấy 
mình như chạy quanh cái đuôi chính mình. 


Giờ thì tôi ngồi trong Pháp đường, lắng 
nghe Sư bà Đại Hạnh. Thay vì tỏ ra nghiêm 
trọng và áp đảo, Sư bà hoàn toàn thoải mái, 
cởi mở, tươi cười nhìn chúng tôi. Đó là một 


ngày tháng Bảy nóng khủng khiếp, Sư bà 


ó Tỉnh thức và cười 





nói về nhiều vấn đề khác nhau, phần lớn đều 
mới mẻ đối với tôi. Hoàn toàn bất ngờ tôi 
nghe Sư bà nói: “Con phải tìm bên trong 
chính conl” 


Trước đây tôi đã nghe những điều 
tương tự, nhưng lần này lại khác. Lời nói 
vang vang thấm đẫm con người tôi; đây 
chính là bước đi kế tiếp mà tôi đã cố gắng 
biết bao để hình dung ra. Tưởng như tôi đã 
ngắm nhìn một bức tranh nhỏ suốt một thời 
gian dài, đến bây giờ phần lớn còn lại của 
bức tranh mới hiển lộ. 

Tiếp những tháng sau đó, khi lắng nghe 
lời giảng của Sư bà, tôi nhận ra đôi điều thú 
vị. Có những điều tôi hiểu, có điều không; 
nhưng những gì tôi đã hiểu thì kinh nghiệm 
cho thấy không øì sai. Đối với những lời dạy 
tôi chưa hiểu, nếu thi thoảng nghĩ đến khi 
nhìn cuộc đời đang sống, tôi lại thấy ra được 
ý nghĩa. Càng tiếp tục tu tập, thì rõ ràng là 
sự dạy dỗ cốt tủy của Sư bà về việc buông xả 
và phó thác hoàn toàn vào Tự tánh sẵn có, 
vốn hơi mơ hồ lúc đầu mới học, cuối cùng 
lại là con đường lớn đưa đến giải thoát. 


Những bài giảng trong cuốn WWake Úp 


And Laugh nói về những điều trên cùng 


Tỉnh thức và cười 





những lời dạy cốt tủy khác của Sư bà, từ việc 
căn bản để khởi sự tu tập tâm linh, đến việc 
làm sao tu tập khi đã chứng ngộ. Ngoài ra, 
Sư bà cũng nói về những đề tài khác nhau, 
như làm sao bỏ được những thói quen tàn 
hại, những cạm bãy hay hiểu lầm thường xảy 
ra; cùng nét đẹp của một đời sống buông bỏ 
ý nghĩ về “cái tôi”. Tôi hy vọng các bạn sẽ tự 
khám phá những gì xảy đến cho mình khi 
ứng dụng những lời dạy này để tu tập. 


Còn một điều nữa: mấy năm về sau, 
khi xem lại cuốn video của lần tôi nghe Sư 
bà giảng dạy đầu tiên, chẳng có đoạn nảo là 
Sư bà nói: “Con phải tìm bên trong chính 
con!”. Vậy mà rõ ràng là tôi đã nghe. Hình 
như không phải mọi bài giảng đều từ miệng 
nói ra, hay nghe được bằng tai. 


Cong Œo Swøw#im (Tây Thanh 2o) 
- Học tiện Văn bóa Quốc tế Nhất lâm 


Lời giới thiệu 


Sự tin tưởng vào tự tánh là nên tảng tất 
cả lời dạy của Sư bà Đại Hạnh. Sư bà thấy 
Phật tánh chói ngời trong mỗi chúng ta, và 
trong hơn bốn mươi năm, người đã dạy ta 
lấy bản tánh sẵn có này làm tiêu điểm. 

Trong những bài pháp sau đây Sư bà 
đẻ cập đến đủ loại đẻ tài và giảng thuyết cho 
một thính chúng có nhiều trình độ cùng 
kinh nghiệm khác nhau. Có khi những điều 
Sư bà nói minh bạch, dễ hiểu, nhưng cũng 
có lúc lại vượt xa kinh nghiệm đời thường 
nên như khó mà hiểu nỗi- nhưng tiểm tàng 
dưới những lời giảng vẫn là niềm tin vào tự 
tánh. Hãy vững tin vào tánh Phật sẵn có, 
phó thác những øì xảy đến cho ta trong đời 
cho tự tánh và quyết tâm tiến bước. 


Lúc mới nghe, có không hiểu hết mọi 
.À ~ ° ^” 7, 7 ~ 
điều cũng chắng sao. Nếu cứ áp dụng những 


Tỉnh thức và cười 





øì đã hiểu thì kinh nghiệm tâm linh và sự 
thông tuệ sẽ đến một cách tự nhiên, giúp sự 
tu tập và đời sống tâm linh càng thêm sâu 
sắc, đưa chúng ta đi trên những hành trình 


không ngờ được. 


NIÊM TIN VÀO TỰ TÁNH 


Trong mỗi chúng ta có một ánh sáng 
cao quý, một kho báu bao la vượt ngoài 
tưởng tượng. Qua đó chúng ta nối kết với các 
sinh vật khác, với mọi nguồn năng lượng, trí 
năng, với những vị đã giải thoát. Ta có thể 
gọi đó là: bản chất thật, Phật tánh, Thượng 
đế, nhưng có gọi gì đi nữa thì nó cũng đã 
có sẵn một cách toàn vẹn trong ta. Và đó là 
nguồn cội của trí tuệ, năng lực, sức sống, của 
những øì ta có thể nghĩ tới. 


Bởi đó là nguồn gốc của vạn vật nên 
chúng ta phải quy hướng, phải được nuôi 
dưỡng. Kho tàng bao la đó như rễ nuôi dưỡng 
và chống đố cho cây. Cây phải có rễ nâng đỡ. 
Làm sao cây sống được nếu không nhờ rễ? 

Tuy ai cũng có gốc rễ nhưng đa số 
chúng ta thường không để ý tới mà cứ tìm sự 
nương tựa cùng những giải pháp bên ngoài. 


10, 


Tỉnh thức và cười 





Ngược lại, ta nên tìm cách để thể nhập vào 
trí tuệ và nguồn năng lượng đã có sẵn ở đó 
chờ đợi ta. 


PHÓ THÁC NHỮNG GÌ TA TRỰC 
DIỆN CHO TỰ TÁNH 


Bởi tự tánh là gốc rễ, là nguồn nương 
tựa, ta phải đặt niềm tin vào đó và đứng 
vững trên đó. Hãy phó thác mọi chuyện xảy 
đến cho ta hằng ngày: Chuyện nhỏ, chuyện 
lớn, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện rắc rối, 
chuyện biết-không biết. 


Trong những bài giảng trình bày ở đây, 
Sư bà đưa ra nhiều giải thích về sự phó thác. 
Ở bài giảng đầu tiên, người ví tiến trình này 
như sựch ết đi, bởi đem những gì ta đã bám 
víu quá lâu giao phó cho thực tánh thì cũng 
như chết. Chúng ta phải tự phơi mở ra và 
buông bỏ. Phải chuyển hóa thành một điều 
khác, khác hơn là “cái tôi hay nghĩ chính 


mình đã làm ra mọi sự. 


Ở bài sau Sư bà so sánh sự phó thác 
như bỏ kim loại vụn vào lò nấu. Chuyện 
cần làm là bỏ phế liệu vào, lò sẽ tự động 
đưa ra kim loại nguyên chất, sạch sẽ. Irong 


Tỉnh thức và cười 





lò, mọi thứ được nấu chảy, không phân 
biệt lớn nhỏ. 

Trong một bài khác, người so sánh tiến 
trình phó thác như vượt qua mọi dính mắc 
cùng tư tưởng về 'cái ta, vốn là gốc rễ của 
mọi chướng ngại và cản trở. Làm được như 
vậy ta sẽ tháo chốt được năng lượng rộng lớn 
cũng như tiểm năng luôn hiện hữu trong ta. 


Rốt cục thì phó thác chỉ là trả lại những 
gì vốn đã có sẵn. Mọi thứ khởi lên từ đó, đó 
cũng là chỗ cần phải trở vẻ. 


QUÁN CHIẾU VÀ TIẾN BƯỚC 

“Phải có mặt để chiến thắng” cũng 
đúng trong tu tập về tâm linh hay trong bao 
nhiêu lần xổ số: ta phải chú tâm để quán sát 
được kết quả của tư tưởng và hành động. 
Một khi thấy được những øì đang xảy ra, ta 
khởi sự học hỏi cho chính mình. Khi phó 
thác, ta bắt đầu thấy được những gì đang 
đến, những gì xảy ra khi ta buông bỏ, những 
gì tương ưng với đủ loại tư tưởng đã khởi 
lên. Chính chúng ta sẽ thu nhận mọi thứ 
đã quán chiếu được để áp dụng trở lại trong 
cuộc đời. 


] 


l2 Tính thức và cười 





Ngoài sự tỉnh giác ta còn cần tỉnh tấn, 
nỗ lực để vượt qua sức đẩy của hằng ngàn tập 
khí, và chỉ chúng ta chứ không ai khác mới 
phải nỗ lực. Tự tánh không phải là nguồn 
năng lực bên ngoài sắp xếp mọi chuyện 
trong khi ta ngồi chơi, mà đó là lúc ta sống 
toàn vẹn nhất. Khi làm tốt nhất và phó thác 
cho tự tánh thì hình như tự tánh thêm nửa 
phần sức mạnh để bổ sung vào những gì còn 


khiếm khuyết. 


KẾT HỢP MỌI THỨ LẠI 


Cốt tủy của mọi tu tập tâm linh là thấy 
được sự thiêng liêng nằm trong mỗi chúng 
ta. Nó có ở đó nhưng chúng ta không quen 
tin tưởng hay nương tựa. Do vậy Sư bà Đại 
Hạnh dạy ta khởi tu bằng quyết tâm nương 
tựa vào thiên tính nội tâm này, bằng việc 
phó thác mọi thứ xảy đến trong đời cho nó. 
Qua đó, tự chúng ta bắt đầu cảm nhận được 
bản tính đã có sẵn. Hãy tin tưởng vào Phật 
tánh, phó thác những gì bạn trực diện, rồi 
tiến bước, chú tâm và sắp xếp mọi thứ thật 


tốt đẹp. 


Cần nhắc đến hai khía cạnh của lời Sư 
bà dạy bởi chúng rất thiết yếu cho sự tiến 


Tỉnh thức và cười 





bộ trong bất kỳ hành trì tâm linh nào: thứ 
nhất, luôn nhìn mọi chuyện một cách tích 
cực. Bởi chúng ta tương tức với mọi điều 
trong vũ trụ, ý tưởng ta sinh khởi sẽ ảnh 
hưởng đến toàn thế giới. Điều này dường 
như khó tin, nhưng thật sự chính tư tưởng 
tạo ra thế giới ta sống. Vự bản chất, mọi thứ 
thay đổi và hiển lộ trong từng khoảnh khắc, 
nên mỗi khi ta khởi tưởng thì tư tưởng này 
sẽ định hướng và hình thành nguồn năng 
lực đó. 


Điều này cũng gần với khía cạnh thứ 
hai: Đừng phiên trách hay phê bình người 
khác. Khi phê bình ai, ta nhốt họ theo cái 
khung" phê bình của mình, khiến họ khó 
thay đổi mà ta cũng khó thấy được họ thật 
sự như thế nào. La cũng chối bỏ luôn vai trò 
của mình trong những gì đã xảy ra, mà cũng 
phớt lờ sự tương tức giữa ta với người khác. 
Tự căn để, người đó chính là hình thức khác 
của ta. Khi chối bỏ là ta quay lưng lại với 
bản chất không đối đãi của thực tại. Hãy 
thận trọng với hai điều này - cái nhìn tiêu 
cực và khuynh hướng phê bình người khác 
sẽ làm hại con đường tâm linh của bạn hơn 


bất kỳ điều nào khác. Việc này không thể 


dã 


l4 Tính thức và cười 





nhấn mạnh sao cho đủ: Dù có cố gắng tận 
lực tu tập tới đâu, tiến bộ tâm linh cũng bị 
kiểm hãm, bao lâu bạn còn bị vướng vào hai 
điều này. 

Khi dọc những bài giảng tiếp theo, 
hãy chọn những gì đánh động tâm bạn rồi 
hết lòng tu tập. Còn những gì không hiểu, 
hãy phó thác vào tự tánh, để chúng thấm 
sâu trong bạn. Ngày sau, sự thông tuệ sẽ 
đến khi bạn cần những lời dạy này và khi 
sự tu tập đã phát triển. Đó là những kho 
báu vượt ngoài tưởng tượng, chờ mong bạn 
nhớ đến. 


ĐỂ KHÁM PHÁ RA CHÂN NGÃ CỦA BẠN, 
“CÁI TÔI' PHẢI CHẾT 





Chủ Nhật, 16 tháng 7 năm 1999 


ù thật sự chúng ta luôn làm việc 

với nhau như một, chúng ta rõ 
ràng cũng hiện hữu như những cá nhân tách 
biệt. Giữa những cuộc sống bận rộn của các 
bạn, các bạn đã cùng nhau tụ họp ở đây để 
thăm dò con đường của chân lý, của cách sự 
vật thật sự là. Cảm ơn các bạn về điều này. 
Khi chúng ta tụ họp như thế này, các bạn, 
tôi và tất cả chúng sanh khác là những hành 
giả và là những Pháp hữu. 

Hôm nay tôi muốn bắt đầu bằng cách 
xem xét những gì Phật Thích-ca đã nói và 
làm khi Ngài sanh vào thế giới này. Ngài 
nói, “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc 
tôn”. Rồi Ngài nhìn bốn phương và đi bảy 
bước. Phật giáo xuất hiện tại khoảnh khắc 
đó, và thế là sự tu tập đặt trên bản thể của 
chúng ta - chân tâm, là con đường dẫn đến 
khám phá chân ngã. Dù tôi chưa bao giờ 
đến trường, cũng không đọc nhiều sách, đây 
là những gì tôi nghĩ về ý nghĩa những hành 
động của Phật. 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


Trước hết, “ [hiên thượng thiên hạ duy 
ngã độc tôn" nghĩa là gì? 

Tôi đã luôn nói với các bạn rằng bản 
thể của các bạn được kết nối thẳng với bản 
thể của vũ trụ và với bản thể của mỗi một 
vật trong cuộc đời các bạn. Ngay cả khi Phật 
chưa sanh ra trong thế giới này, tất cả chúng 
sanh đã được kết nối với nhau qua bản thể 
này. Vậy, nếu các bạn nhận ra bản thể này, 
các bạn có thể cứu tất cả những sinh vật 
trong thân các bạn, và cũng có thể cứu tất cả 
chúng sanh bên ngoài thân các bạn. Đây là 
điều có thể vì tất cả những sinh vật này được 
kết nối với bản thể của các bạn. Các bạn có 
lẽ có vài câu hỏi về điều này, vậy hãy thảo 
luận về chúng khi kết thúc buổi nói chuyện. 

Thứ hai, đức Phật nhìn mọi hướng 
nghĩa là gì? 

Nghĩa là bản thể không phải không 
cũng không phải sắc, như thế mọi vật có 
thể hoạt động và cộng tác với nhau như một 
toàn thể. Đức Phật nhìn bốn phương để 
biểu lộ điều này. 

Cuối cùng, Ngài bước bảy bước để chỉ 
răng giữa cái toàn thể này, các bạn và tôi 
hiện hữu như những chúng sanh tách biệt, 


_— 
¬" 


l8 Tính thức và cười 





và mỗi một khoảnh khắc trong đời sống 
hằng ngày của chúng ta là con đường đến 
chân lý. Đức Phật dạy chúng ta điều này 
không bằng lời, vì đây là việc không thể 
học qua ngôn từ. Chân lý không bao giờ 
có thể học qua học vấn, kiến thức thông 
thái, quyền lực thế tục, danh tiếng, hay học 
thuyết. Ngay từ khởi thủy, những hành giả 
đã học chân lý bằng những nghiên cứu trí 
tuệ về những vấn đề bản thể, chúng ta từ 
đâu đến, chúng ta sẽ về đâu, và chúng ta 
nên sống thế nào. 


Những vấn đề bản thể này bao quanh 
chúng ta. Thí dụ chúng ta gồm đất-nước- 
lửa và gió. Chúng ta sống giữa những yếu tố 
này và duy trì được chính mình nhờ chúng. 
Các bạn không thể bỏ qua điều này. Các 
bạn nên biết ơn những yếu tố này, vì tất cả 
chúng sanh hình thành từ chúng và tiến hóa 
từ chúng để đến những hình thể sống động 
ngày nay. Mọi vật từ chúng đến và trở về với 
chúng. Mọi vật biến mất vào chúng rồi khởi 
lên từ chúng. Đây là chân lý. Một cánh hoa 
đơn độc lơ lửng trên cây sẽ rụng ngay. Nếu 
cánh hoa được bảo vệ tránh gió, nó có thể 
bám vào cây lâu hơn một chút, tuy nhiên lâu 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


mấy cũng sẽ rơi. 


Mọi vật quanh ta không hiện hữu lâu 
hơn những đám mây đang phiêu dạt. Chúng 
ta tụ họp ở đây với nhau vì tất cả chúng ta cần 
vượt qua những ảo tưởng của cối này. lâm 
chúng ta vốn đã bao trùm vạn vật không 
chừa một ngoại lệ nào. Qua Nhất Tâm này, 
mọi vật — cây cối, côn trùng, thú vật và ngay 
cả những đối tượng vô tri vô giác — làm việc 
với nhau không ngừng. Dù mọi vật làm việc 
với nhau như một toàn thể, trong đây vẫn 
có bạn và 'tôi” rõ ràng. Nhưng sự hiện hữu 
thực sự của "bạn và 'tôi là không, và giữa 
cái rỗng không như thế, ở đó hiện hữu một 
vật siêu việt. Để khám phá ra nó, chúng ta 
hãy nghiên cứu cùng nhau. 

Tôi luôn nói với người mới đến đây, 
“Trước hết, bạn phải chết! Buông hết mọi 
vật và giao phó mọi vật! Nhưng chúng ta bỏ 
vào đâu? Chúng ta bỏ vào bản tâm, thật tánh 
của chúng ta. Vì các bạn hiện hữu, các bạn 
kinh nghiệm mọi loại sự vật. [uy nhiên, bản 
tâm của các bạn được kết nối trực tiếp đến 
bản thể của mọi vật. Vì thế có khả năng để 
các bạn chăm sóc về bất cứ gì các bạn kinh 
nghiệm, bằng cách giao phó nó cho bản tâm 


_— 
\`O 


20 Tỉnh thức và cười 





của mình, giống như một thiết bị quyên lực 
bên trong các bạn. Thiết bị quyền lực lạ làng 
này! Nếu chúng ta cần năng lượng, chúng ta 
có thể lấy ra nhiều như chúng ta cần. Năng 
lượng của thiết bị quyền lực là vô hạn. Lấy ra 
bao nhiêu năng lượng cũng không sao, năng 
lượng của nó không bao giờ tổn giảm; và bỏ 
vào bao nhiêu năng lượng cũng không sao, 
nó không bao giờ đây tràn. Năng lượng đến 
và đi, chúng ta không thể thấy nó. 


Do đó, có thể hành thiền trong cuộc 
sống hằng ngày. Chỉ thân ngồi xuống thì 
không phải ngồi thiền. Khi tâm các bạn yên 
lặng và buông hết mọi sự, đây là ngồi thiển 
và hành thiền. Tuy nhiên đây không có nghĩa 
từ bỏ tâm điểm chính trực, bền vững của tâm 
và chỉ rơi vào rỗng không. Đó là vì có trung 
tâm này, các bạn mới có thể hành thiền và 
cảm thấy dễ chịu hay khó chịu. Không có tất 
cả cảm giác này, các bạn không thể đạt được 
trí tuệ hay nhận ra chân ngã của các bạn và 


các bạn cũng không thể thành Phật. 


Các bạn nên giao phó mọi sự đến trong 
đời mình — cô đơn, nghèo khó, hiu quạnh, lo 
âu, bệnh tật — giao phó hết cho bản thể của 
các bạn và sống tự do. Giao phó mọi sự là 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


buông bỏ những dính mắc. Đó là con đường 
của cái chết. “lrước tiên, bạn phải chết 
nghĩa là từ bỏ mọi sự vô điều kiện, bao gồm 
những gì các bạn hiểu và những gì các bạn 
không hiểu. Nghĩa là từ bỏ không dính bám 
vào những lý do hay bào chữa. Khi sự việc 
tốt đẹp đến, các bạn nên từ bỏ chúng với 
lòng biết ơn. Khi sự việc không tốt đến, các 
bạn cũng nên từ bỏ chúng, biết răng “Không 
có gì cố định, vậy tình trạng này cũng có thể 
thay đổi. Bản thể, chân ngã của ta, là cái duy 
nhất có thể thực sự chăm sóc tất cả mọi việc. 
Nó sẽ dẫn đường cho ta một cách an toàn." 
Cứ buông bỏ như thế. Chỉ chết vô điều kiện, 
các bạn mới có thể khám phá chân ngã, căn 
nguyên bất diệt của các bạn. 


Thứ hai, các bạn phải chết lần nữa. 
Trong khi tu tập ở đây, một số trong các 
bạn đã khám phá ra chính mình. Nhưng các 
bạn vẫn chưa thể loại bỏ những tập khí và 
tư tưởng về “tôi, 'ta, và “của tôi”. Vì thế các 
bạn hớn hở nếu Phật xuất hiện trong giấc 
mơ của mình, nhưng lo lắng nếu thấy một 
con quỷ. Và khi các bạn cảm nhận hay kinh 
nghiệm việc gì siêu phàm, các bạn bất cẩn 
nói về kinh nghiệm đó. Những gì các bạn 


22 Tỉnh thức và cười 





đang thấy và nghe chỉ là ảo tưởng, tuy nhiên 
các bạn đang bám vào chúng. Đây là lý do 
các bạn phải chết lần nữa. 


Bây giờ các bạn có hiểu tại sao trước 
tiên các bạn phải chết và giữ những gì các 
bạn kinh nghiệm cho chính mình, và tại sao 
các bạn phải chết lần nữa, và giữ kín những 
gì các bạn kinh nghiệm không? Ngay cho các 
bạn có thể thấy và biết chắc chắn những việc 
sau khi khám phá chân ngã của mình, những 
năng lực này không phải là Đạo. Ngay cả 
nếu các bạn đạt được ngũ thông — những khả 
năng biết tư tưởng và cảm nhận của người 
khác, biết những đời quá khứ vị lai, nghe bất 
cứ gì, thấy bất cứ gì tại bất cứ nơi nào, và 
xuất hiện bất cứ đâu mà chẳng cần động thân 
- đây cũng không phải là Đạo. Chỉ khi các 
bạn thoát khỏi sự dính mắc vào những quyền 
năng huyền ảo này, các bạn mới làm chủ được 
chúng và có thể dùng chúng để giúp đỡ tất 
cả chúng sanh. Bộc lộ những gì các bạn thấy 
nghe, hay biết chỉ sẽ đem đến phiên phức. 
Trước tiên nó gây phiền phức cho Phật pháp; 
thứ hai, nó làm phiền chùa và thứ ba, nó sẽ 
gây phiền phức cho các bạn. Một khi các bạn 


khám phá chính minh, các bạn bước vào giai 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


đoạn thử nghiệm. Biết rằng những gì các bạn 
trải nghiệm khi thức và trong mơ tất cả đều là 
chân ngã của các bạn dạy cho các bạn. Và cứ 
giữ kín mọi điều các bạn học. 


Dù cho các bạn có thể thấy nghe hay 
biết những gì người khác không biết mà 
không dính mắc vào bất cứ tư tưởng nào 
về 'tôi thấy, tôi nghe, hay 'tôi biết, và 
không biểu lộ cho người khác những gì các 
bạn trải nghiệm. Tại giai đoạn tu tập này, 
các bạn cần thử nghiệm với những gì bạn 
đã học. Những thử nghiệm sẽ kết quả trong 
kinh nghiệm, và rồi các bạn nên cố gắng đặt 
những trải nghiệm này vào hành động. Đây 
là một giai đoạn rất mạnh mề của tu tập, vì 
thế các bạn phải cẩn trọng để chết lần thứ 
hai và giữ những gì các bạn kinh nghiệm cho 
chính mình. 


Nếu các bạn giữ kín mọi việc và có thể 
buông bỏ hoàn toàn ngũ thông, cuối cùng 
các bạn sẽ có thể kiểm soát chúng. Nếu các 
bạn nô lệ cho thân mình, làm sao các bạn 
có thể chăm sóc và làm cho nó khỏe mạnh? 
Cũng thế, các bạn phải tự mình thoát được 
khỏi ngũ thông. Dù các bạn thấy những gì 
người khác không thể thấy, hãy từ bỏ nó. 


23 


24 Tỉnh thức và cười 





Dù các bạn nghe những gì người khác không 
thể nghe, hãy từ bỏ nó. Dù các bạn biết tâm 
người khác và đời quá khứ, hãy từ bỏ tất cả. 
Dù thân các bạn có thể vượt qua thời gian và 
không gian, và đi bất cứ đâu trong khoảnh 
khắc, bạn cũng nên từ bỏ điều đó. Đây là 
giữ kín nó. Đây là cách độc nhất để nhận ra 
sự thật tâm hoạt động thế nào và đạt được 
trí tuệ. Nó giống như một con đường bí mật 
nơi mà qua sự chuyên tâm và kinh nghiệm, 
các bạn hiểu hoàn toàn tâm bản thể này và 
có thể sử dụng nó khi cần. Cổng vào bí mật 
này ở bên trong các bạn. Nó ở bên trong và 
hoạt động qua năm căn. Đừng tìm lối vào 
nơi nào khác. Hãy khám phá chân lý qua cái 
cửa đã sẵn bên trong các bạn. 


Thứ ba, các bạn phải chết một lần nữa. 
Nếu các bạn có thể giữ kín những gì các bạn 
trải nghiệm và tự mình thoát khỏi mọi dính 
mắc vào ngũ thông, thì tại điểm đó, cho dù 
các bạn và người khác hiện hữu rõ ràng như 
những chúng sanh khác biệt, sự bất công và 
những rào cản giữa chính các bạn và người 
khác hoàn toàn biến mất. Ở giai đoạn này, 
các bạn có thể sẽ biểu hiện như thể các bạn 
trở thành người khác, và những người khác 
trở thành các bạn. Khả năng để đáp ứng và 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


biểu hiện của các bạn sẽ trở nên rất mạnh mẽ. 


Biểu hiện là gì? Vì tâm không hình 
tướng, một thay đổi vô hạn những hình bóng 
khác nhau có thể hiện ra từ nó. Đây gọi là 
110 nghìn tỉ thân Phật, vì Phật đáp ứng khi 
bạn yêu cầu: Nếu bạn muốn thân núi, Phật 
hiện như thần núi. Nếu bạn muốn Quan 
Âm, Bồ tát của tình thương, Phật hiện như 
Quan Âm. Và như thế những biểu hiện của 
Phật tới mọi người khác nhau. Xa hơn nữa, 
Phật không chỉ đáp ứng với những hình thể 


vật chất mà còn với tình thương và sự ấm áp. 


Những biểu hiện, những biến hóa, và 
những đáp ứng với mỗi một sinh linh. Sự 
biểu hiện như thế là Phật đang bước xuống 
từ cõi chư Phật để làm lợi ích cho chúng 
sanh vô minh và làm như một Bỏ tát. Đây 
giống như hành động từ mẫn của Phật Liên 
Hoa, Phật Dược Sư và của Bồ tát Địa Tạng 
(Samantabhadra). Phật đáp ứng mọi người. 
Bất kể họ là ai — thọ thần hay địa thần, đàn 
ông hay đàn bà, giàu hay nghèo, già hay trẻ, 
người có quyền lực hay không quyền lực, 
thông minh hay đân độn - Phật đáp ứng 
bình đẳng với tất cả. Đây là ý nghĩa Phật là gì. 


Ba giai đoạn chết liên tiếp này có thể 


.25 


26 Tính thức và cười 





được nghĩ như một quá trình làm hoàn hảo 
một con người. Tuy nhiên, đây không phải 
sự hoàn toàn của cái tôi”; thay vào đó, nó là 
nơi mọi vật phối hợp với nhau và vận hành 
như một toàn thể. Các bạn vẫn trôi chảy như 
chính các bạn, và tôi trôi chảy như chính tôi, 
nhưng giữa điều này, cái toàn thể, như Phật, 
đáp ứng khi cần. Theo lối này, các bạn có 
thể trở thành ai đó. Tùy theo sự cần thiết, 
mắt họ có thể trở thành mắt các bạn, và tay 
họ có thể trở thành tay các bạn. Vì các bạn 
là một với họ, các bạn có thể hiểu hoàn cảnh 
của họ. Vì các bạn là một với họ, các bạn thật 
sự biết cái đau của họ. Đây là từ bi của Phật, 
biểu hiện trong 110 ngàn tỉ hình thể khác 
nhau. Tuy nhiên, sự biểu hiện nào thực sự là 
Phật? Có phải khi Phật lấy hình hài của một 
con giun? Có phải khi Phật xuất hiện trước 
bạn như Quan Âm? Khi Phật biểu hiện như 
một con chó thì sao? Bạn thực sự không có 
thể gọi bất cứ biểu hiện nào là “Phật; Phật 
đang luôn thay đổi. 

Luôn luôn thay đổi và trôi chảy trong 
từng khoảnh khác là Đạo, và tự là chân lý. 
Nếu bất cứ gì được 'đạt đến", nó là con đường 
vượt khỏi mọi danh xưng và nhãn hiệu, chân 
lý được gọi là 'giác ngộ vô thượng, không gì 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


hơn”. Con đường và chân lý này là ý nghĩa 
của chữ “Phật. 

Nếu chúng ta theo con đường Phật đã 
dạy, chúng ta sẽ có thể tiến tới một cách thông 
minh, với niềm tin đặt nên trên chân tánh 
của chúng ta. Ở đây 'thông minh" có nghĩa là 
thả mọi sự vào thật ngã của các bạn, bản thể 
của các bạn, và không để chính mình bị bất 
cứ gì quấy nhiễu. Thiên sư Bá Trượng dạy 
điều này khi Ngài nói: Ông không phải đào 
đất, cũng không phải không đào đất. Tại sao 
thế?” Ngài cũng nói, “Khi ông thực sự hiểu sự 
tu tập này, ông có thể trồng trọt và gặt hái, và 
ban thức ăn cho mọi chúng sanh với một bát 
thức ăn. Hơn nữa, dù ông cho bao nhiêu, bát 
ấy không bao giờ trống.' Đức Phật và vô số 
những vị thầy giác ngộ cũng nói giống như 
thế và dẫn chúng ta hướng theo đường này. 
Các ngài đến thế giới này và - trong khi làm 
không có chút dấu vết nào của việc làm - chỉ 
chúng ta con đường đến chân lý. 


Khi Phật dưa một cành hoa sen lên 
trước hội chúng, chỉ có đệ tử Ca Diếp hiểu 
và trả lời bằng một nụ cười. Ngài cười vì 
tâm Ngài đã trở thành một với Phật. Qua 
sự trao đổi này Phật đã nói, “Ta trao chân lý 


28 Tỉnh thức và cười 





này cho ông, thực chứng mà vô chứng.' Phật 
làm thế để dạy chúng ta rằng sự hiểu biết 
Giáo pháp nhiều hơn chỉ ngôn từ suông. 
Dùng một thành ngữ Đại Hàn, “Nếu bạn 
tông vào tường, mái sẽ lung lay. Nghe chỉ 
một câu, các bạn phải cố gắng hiểu những ý 
nghĩa nằm bên dưới, không được nói ra. 


Thí dụ, khi người ta nghe chữ đèn, 
người ta thường chỉ nghĩ đến bóng đèn và 
công tắc. Không nhận ra dòng điện đến và 
đi. Người ta chỉ để ý rằng ánh sáng đến khi 
họ bật công tắc. Cũng thế, người ta không 
hiểu chúng đến từ đâu và chúng đi đâu; họ 
chỉ thấy cái bóng đèn và vật liệu. uy nhiên, 
nếu các bạn có thể thấy điện lực, thì các bạn 
sẽ hiểu tốt hơn cách bóng đèn và vật liệu 
hoạt động ra sao. 


Điều quan trọng nhất là điều này: 
Trước hết, các bạn phải buông bỏ mọi sự 
và chết, và giữ kín những gì các bạn trải 
nghiệm. Thứ hai, các bạn phải bỏ hết mọi sự 
và chết lần nữa, và không hé lộ những gì các 
bạn kinh nghiệm. Thứ ba, các bạn phải chết 
một lần nữa và giữ kín những gì các bạn trải 
nghiệm. Rồi thì các bạn sẽ có thể đạt được 
trí tuệ và đáp ứng như một biểu tượng của 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


Pháp. Không chết như thế, các bạn không 
thể đạt đến điểm nơi toàn thể vũ trụ bùng 
vỡ từ trong các bạn. 


Tất cả những bài học chúng ta đã làm 
từ thơ ấu, đi học, đọc sách, kinh nghiệm làm 
việc, và học để thiết lập kiểu mẫu xã hội, đã 
là một lô những việc khó, phải không? uy 
nhiên, không có nỗ lực nào là vô ích. Sau 
khi các bạn nhận được cốt tủy của tâm, các 
bạn sẽ khám phá ra rằng mọi sự các bạn đã 
học, ngay cả kiến thức thông thường, cũng 
đều hữu dụng, tất cả sẽ giúp đỡ, vì thế-học 
và những øì chúng ta học qua tâm bản thể 
không tách biệt nhau. Không thể ném bỏ, cả 
hai đều cần thiết. 


Thế thì cái gì đến trước? Lất cả các bạn 
có tâm hiện hữu trước khi tư tưởng nảy ra. 
Tâm này được gọi là Phật tánh và có nhiều 
tên khác. Tôi thường nói với các bạn răng, 
bên trong thân mình, một số sinh vật có 
chiều hướng tốt và một số có chiều hướng 
gây hại; đôi khi những sinh vật này làm các 
bạn đau khổ và đôi khi chúng làm các bạn 
vui vẻ nhưng đừng để chúng lừa gạt. Những 
sinh vật này, những ý nghiệp này đã gây ra 
đủ loại phiền phức và đau khổ. Nhưng, chân 


.22 


30 Tỉnh thức và cười 





ngã của các bạn, trung tâm của các bạn, là 
hoàn hảo như nó là. Chân ngã của các bạn 
là chánh trực và mạnh mẽ. Kự nó chói sáng. 


Tuy nhiên, các bạn hay lo âu và suy 
nghĩ tiêu cực nếu, thí dụ, các bạn có sự phiền 
nhiễu hay giấc mộng lạ làng. Điều này chỉ ra 
răng các bạn kiểm soát tư tưởng không được 
tốt lắm. Khi các bạn đang suy nghĩ tiêu cực, 
cảm thấy buồn hay nản lòng, các bạn nên 
nhanh chóng thay đổi tư tưởng, hãy nghĩ, 
“Tất cả cảm giác và ý nghĩ này đều khởi lên từ 
Juingong (Chủ nhân Không), yếu tính thật 
sự của chúng ta, vậy thì Chủ nhân Không 
cũng có thể khiến cho những thứ cảm giác 
và tư tưởng này khỏi khởi lên.' Làm thế, tâm 
trạng của các bạn sẽ thay đổi ngay. Và người 
ta cứ nói với tôi những việc như 'Con cảm 
thấy nản lòng" hay “Con đau” trong khi dính 
mắc vào những tư tưởng này. Tại sao họ nói 
với tôi những việc này? Người có thể chăm 
sóc là chính các bạn. “Các bạn” là chân tánh 
của các bạn, có thể giải quyết bất cứ gì khởi 
lên trong bất kỳ hình tướng nàol 

Theo đó, các bạn nên biết răng khi chúng 
ta câu Pháp, cần thường đặt những vấn đẻ và 
thảo luận về sự tu tập tâm linh với nhau. Khi 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


những hành giả họp lại, thảo luận hăng hái 
tất cả khía cạnh của tu tập và hiểu biết của 
mình, thoát khỏi sự lịch sự quá đáng hay sợ 
phê bình là điều tốt cho họ. Dành sự chú ý 
đến những kinh nghiệm của người khác và 
quan sát cách họ hành động sẽ giúp các bạn 
nhiều. Từ những kinh nghiệm của người 
khác, các bạn học được nhiều thứ: “Fa sẽ cẩn 
thận không làm điều đó” hay ®ó là cách tốt 
để làm nó'... Theo lối này, các bạn có thể 
đạt được trí tuệ và ngay cả hiểu được một 
cách chính xác những gì các bạn làm. Một 
số các bạn có thể nghĩ, “Thầy nói rằng chúng 
con phải buông bỏ mọi sự và dựa trên bản 
tâm, nhưng sao bây giờ thầy lại bảo chúng 
con phải làm trong lãnh vực nói năng và thảo 
luận?” Người ta thường thắc mắc như thế, vì 
thế bây giờ tôi sẽ đề cập đến nó một chút. 
Khi các bạn tìm câu trả lời, khi các bạn 
đặt câu hỏi, hãy cởi mở và làm từ bản tâm. 
Khi các bạn hỏi tôi một câu hỏi, tôi tiếp thu 
lời và năng lượng đó của các bạn, khi tôi nói 
với các bạn, các bạn nghe lời tôi và cũng tiếp 
thu năng lượng đó. Lất cả những lời này đã 
được tiếp thu, phải không? Hãy hỏi và thảo 


luận như thế, trong khi dựa trên bản tâm 


31 


32 Tỉnh thức và cười 





của các bạn, có thể thực sự giúp chính các 
bạn sâu rộng hơn. 


Bản tâm của chúng ta có thể truyền đạt 
và kết nối với bất cứ gì. Nó không có hình 
tướng vật chất, nên nó có thể trở thành bất 
cứ hình thể năng lượng nào, như ánh sáng, 
điện lực, hay từ lực. Vì thế, mỗi bên tự động 
hấp thu những gì được nói. Khi bên này nói, 
bên kia hấp thu nó, và khi bên kia nói, bên 
này hấp thu nó. Giống như điện hay điện 
thoại không dây, tâm truyền đạt không có 
bất cứ dấu vết đến hay đi. Tất cả điều này là 
việc làm của Pháp thâm sâu. Pháp sâu mâu 
này ở đâu? Nó ở trong mỗi phần và mỗi 
khoảnh khắc trong cuộc sống hằng ngày của 
chúng ta. Như tôi đã nói trước đây, khi tôi 
tiếp thu những øì các bạn nói, và khi các bạn 
tiếp thu những øì tôi nói, mọi thứ đi qua, 
không để lại dấu vết nào. 


Tuy nhiên, như Phật đã nói với chúng 
ta, giữa cuộc đời chóng vánh này, nơi mọi 
sự trôi chảy và biến chuyển không ngừng, 
có một vật vĩnh cửu. Những thứ vật chất 
thay đổi từng thoáng chốc, nhưng căn để 
của nó tôn tại mãi mãi. Chúng ta tu dưỡng 
tâm mình để nhận ra yếu tính tối hậu của 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


căn để này và vì thế sống tự do. Nếu các bạn 

« A° À ? ^? ? ^ 7 
thực sự hiểu răng bản thể của tâm các bạn 
được kết nối trực tiếp với bản thể của vũ trụ, 
các bạn sẽ có thể thực sự nghe, thấy và định 
giá mọi sự suốt cả cõi hữu hình và vô hình. 
Vì những khả năng này có sẵn trong bản thể 
của chúng ta. 


Nếu các bạn đã nghe việc gì đó hoàn 
toàn mới, một việc các bạn chưa hề tưởng 
tượng đến, có lẽ các bạn nghĩ răng nó vô lý. 
Tuy nhiên không vô lý khi nói rằng bản thể 
của tâm chúng sanh và bản thể của mọi vật 
trong vũ trụ được kết nối trực tiếp. Bản thể 
của các bạn được kết nối với bản thể của mọi 
vật các bạn gặp phải trong thế giới. Hãy chú ý 
đến thế giới quanh mình và thấy cách những 
sự vật hoạt động. Người ta thường tập họp 
với nhau theo ái lực của nghiệp tương tự và 
ăn khớp chính họ với nhịp điệu của nhóm. 
Nhưng cuộc sống trong nhóm không phải 
luôn luôn vui vẻ, phải không? Khi người ta 
không biết về sự kết nối bản thể này, họ nói 
năng cay nghiệt và tranh đấu với nhau. Đối 
với họ, cuộc sống là một cuộc chiến dù họ 
không nhận ra nó. 


Lần vừa rồi khi tôi đến Mỹ, một nhóm 


G2 


34 Tỉnh thức và cười 





người Tin Lành và Thiên Chúa giáo mời 
tôi nói chuyện. Dù chúng tôi đến từ những 
bối cảnh văn hóa và tôn giáo khác nhau, tôi 
không gặp trở ngại khi truyền đạt với họ. 
Tại sao? Bởi vì chữ Phật giáo của Đại Hàn 
là Bulgyo không phải là tên của một nhóm 
hay tổ chức nào đó. Âm đầu tiên, 2⁄/ nghĩa 
là cội nguồn vĩnh cửu của đời sống, qua đó 
mọi vật được nối liền với nhau. Vì mỗi một 
chúng ta có bản thể của đời sống này, chúng 
ta đã có thể tiến triển đến tầm mức con 
người, và có thể trở thành những đấng tâm 
linh vĩ đại như Phật. Âm thứ hai, Øøyo, nghĩa 
là những lời về chân lý và những bài giảng 
về cuộc sống. Đây giống như trí tuệ và kinh 
nghiệm sống mà cha mẹ chỉa sẻ với những 
đứa con của mình. Như thế, Phật giáo, hay 
Bulgyo, liên quan đến mọi vật trong thế giới. 
Nó bao gồm mọi vật. 

Có rất nhiều tôn giáo trên thế giới bên 
cạnh Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Ân-độ 
giáo, Hồi giáo và Phật giáo. Nhưng hầu hết, 
người ta tin vào những đấng tối cao hiện hữu 
bên ngoài và tách rời khỏi họ. Đi đến đâu, 
tôi cũng thấy người ta theo một cách mù 
quáng những ảnh tượng, những danh xưng, 
hay những người đặc biệt. Nhưng điều này 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


không thể đưa chúng ta đến những øì là chân 
lý và cốt yếu. Phật dạy chúng ta rằng, đường 
đến chân lý ở ngay bên trong chính chúng ta, 
Ngài nói, Khám phá bản tâm, và trong việc 
làm như thế, có thể chăm sóc bất cứ gì khởi 
lên một cách hoàn hảo và trải nghiệm một 
đời sống đáng giá thực sự. Thoát khỏi vĩnh 
viễn vòng sanh tử, vượt qua không-thời-gian, 
và nhận ra chân lý của vũ trụ.' 


Tôi thường tự hỏi khi đang làm mọi 
việc, tôi có thể hướng dẫn người đi đúng 
hướng không? '[ôi có đang sống như tên của 
mình, Đại Hạnh, nghĩa là Những hạnh lớn 
của một Bồ tát không?” Tôi thường dừng 
lại để xem, nếu có vài khía cạnh hay cách 
chăm sóc sự vật khôn ngoan hơn mà tôi đã 
bỏ qua. Đôi khi tôi cảm thấy mình như một 
viên ngọc sáng chói, nhưng khi khác lại cảm 
thấy nhỏ bé và vô dụng. Đôi khi tôi đi bách 
bộ, nếu tôi gặp một cành con, tôi trở thành 
cành con ấy. Đôi khi tôi thấy cách người và 
vật sống, tôi thấy mình mỉm cười. Những 
lúc khác mắt tôi đẫm lệ. 

Những bậc Cổ đức thường đeo những 
cái chuông trên giày khi các ngài đi qua cỏ cao 
và bụi rậm, và cả trong những cơn mưa bão 


C 


36. Tính thức và cười 





nặng nề, các ngài bước chậm rãi và vững chấi. 
Tại sao các ngài làm thế? Các ngài deo chuông 
vì không muốn vô tình giết hại dù sinh vật bé 
nhỏ, và các ngài bước vững chãi vì các ngài 
luôn tập trung trên bản tâm tỉnh thức. Các 
bạn có thể đã biết điều này, nhưng nếu các bạn 
sống không có chút nào tự phản chiếu, những 
ngày sẽ bay đi, và trước khi các bạn biết nó, 
thời gian của các bạn ở đây đã kết thúc. 


Vậy thì bất kể là các bạn đang đi, lái 
xe hay làm việc, hãy luôn nhớ cái gì đang 
thực sự làm những việc này. Dựa trên bản 
tâm của các bạn, hướng dẫn các bạn đến con 
đường đúng đắn và cho phép chính mình 
tự do và sống hài hòa với láng giểng của 
các bạn, trong khi làm đây đủ trách vụ của 
mình. Dựa trên bản tâm của các bạn, các 
bạn cũng sẽ được hướng dẫn trong những 
đời sống tương lai vì đó là hành động tưới 
tầm cho gốc rễ của bạn. 

Hãy để tôi trả lời những câu hỏi của các 
bạn hôm nay. Khi các bạn đặt câu hỏi, hãy 
hỏi mà không có ý nghĩ nào về hỏi. Bất luận 
loại vấn đề gì các bạn đối mặt, trước hết các 
bạn nên đưa nó trở vào bên trong, rồi thì cách 
giải quyết sẽ khởi lên. Cũng vậy khi các bạn 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


muốn nói điều gì, trước hết quay vào trong 
rồi hãy nói. Làm như thế, lo âu của các bạn 
sẽ biến mất và các bạn sẽ được bình tính lại, 
không hấp tấp. liến tới trước và hỏi những 
gì các bạn muốn, nhưng đừng tạo thành một 
câu hỏi. Đúng hơn, hãy hỏi tự nhiên. Dù cho 
các bạn thấy dường như các bạn đã không tự 
trình bày tốt lắm, đừng cảm thấy tệ. Hãy cảm 
thấy tự do để nói bất cứ gì. Đó là cách tôi nói. 
Thật hay khi sự việc tự nhiên. 

Chúng ta đang ở đây để học về “Làm 
mà không nghĩ gì về làm”, vậy chỉ hỏi mà 
không lo lắng về bất cứ gì. Những câu hỏi 
của các bạn sẽ giúp ích cho mọi người. Nếu 
các bạn đến trước đây và hỏi những câu hỏi, 
những điều này sẽ trở thành những món ăn 
tỉnh thần cho sự tu tập của mọi người và sẽ 
giúp đưa mọi người hướng đến chân lý. = 


NGƯỜI HỎI 1: Con đã cầu nguyện 
cho tất cả chúng sanh từ khi con đến Trung 
tâm Thiền. Nhưng con tự hỏi không biết 
thực hành đúng không. Dù thầy nói chúng 
con buông bỏ mọi vật hoàn toàn, bất cứ khi 
nào con đọc đến tên Bỏ tát Địa Tạng, tim 
con đau và mắt con đây lệ. Đôi khi con tự 


.àˆ 


38 Tỉnh thức và cười 





hỏi, 'Con có thể trở thành Bồ tát Địa Tạng 
không? Không, làm sao con có thể chứ?” 


SƯ BÀ: Bạn đã nói răng bạn thường tìm 
kiếm Bồ tát Địa Tạng. Tuy nhiên bạn có thể 
khám phá ra Phật dù bạn dùng tên gì. Phật 
tánh là một tên. Địa Tạng là một tên, và Chủ 
nhân Không cũng là một tên. Iất cả chỉ là 
tên. Nếu bạn nghĩ rằng Địa Tạng là vĩ đại và 
siêu việt đối với bạn và bạn có thể tìm Địa 
Tạng bên ngoài mình, thì đó là một ảo tưởng. 
Nó hoàn toàn vô ích. Nếu bạn tìm bên ngoài 
chính mình, có lẽ bạn cũng triển khai một 
vài vấn đề tâm lý rất xấu. Địa Tạng liên quan 
đến kho tàng bên trong bạn, Phật tánh bị ẩn 
giấu vì vô minh, tăm tối. Do đó đừng bao giờ 
tìm kiếm bên ngoài chính bạn. Nếu bạn luôn 
luôn bị cuốn hút bởi những vật bên ngoài, sự 
tìm ra chân ngã càng xa. Hơn nữa, bạn không 


thể chăm sóc gia đình hay chính bạn. 


Phật tánh này cũng có thể được biết 
dưới những tên khác hơn Địa Lạng, vì Phật 
tánh là nguồn của mọi vật và bao gồm mọi 
vật. Vì tất cả sự vật được kết hợp với nhau 
và liên tục làm việc với nhau như một toàn 
thể, Phật tánh có thể được gọi là Chủ nhân 
Không hay Chủ nhân Không Bên Trong của 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


tôi. Chủ nhân Không gồm từng cọng cỏ và 
mỗi một côn trùng; ở đây mọi vật hoạt động 
như một tâm, một ngôi nhà do đất nước 
gió lửa tạo thành. Bởi vì trung tâm này, bởi 
vì kho tàng này, ý thức của bạn làm việc và 
như vậy tạo những nghiệp tốt và xấu tập họp 
cùng nhau với trung tâm của bạn. Vì thế hãy 
ngừng việc chỉ đọc tên của Địa Tạng. Hãy 
ngừng việc bạn bị kéo ra ngoài. Hãy biết răng 
mọi sự hoạt động vì Chủ nhân Không. Và 
đừng quên răng Chủ nhân Không, Phật tánh, 


và Địa Lạng tất cả hiện hữu bên trong bạn. 


Khi tôi ở New York lần vừa rồi, người 
ta hỏi tự do. Có cả câu hỏi, Chúng ta sống 
để ăn hay chúng ta ăn để sống?" Vài người 
bên cạnh tôi căn nhằn rằng đó là một câu 
hỏi ngớ ngẩn, nhưng tôi không đồng ý, vì nó 
cho tôi cơ hội để nói một điểm quan trọng. 
Tôi đã dùng một ly nước để thí dụ. Nếu 
bạn nóng bức và khát, bạn mở tủ lạnh và đi 
thắng tới chỗ nước lạnh. Khi bạn đang chết 
khát, trước hết bạn có tự hỏi bạn uống nước 
để sống hay bạn sống để uống nước không? 
Không, dĩ nhiên không! Khi bạn khát bạn 
đến ngay chỗ nước. Đây cũng là cách chúng 
ta sẽ tu tập dựa trên bản tâm của mình. 


32 


40 Tỉnh thức và cười 





Cũng thế, không có gì sai với bất cứ gì 
bạn hỏi. Đến trước đây và hỏi những việc 
bạn không hiểu. Nhưng cũng tốt để thử 
sự hiểu biết của bạn, hỏi về những gì bạn 
hiểu, vì câu hỏi của bạn sẽ giúp cho sự tu 
tập của người khác. Khi người ta đọc sách, 
họ thường hay bám theo ý nghĩa của từ 
ngữ, không nghĩ đến tờ giấy trắng nằm dưới 
những từ ngữ. Người ta chỉ chú ý đến thứ 
trên giấy. Vì thế, để biết tờ giấy trắng, hãy 
đặt những câu hỏi. 


NGƯỜI HỎI 2: Con rất hân hạnh có 
thể gặp Thầy hôm nay. Con là Phật tử được 
12 năm. Con muốn hỏi Thầy một thuật ngữ 
mà con được nghe rất nhiều. Thế giới Ta-bà 


(Saha) là gì, Sahalokadhatu? 


SƯ BÀ: Thế giới Ta-bà là nơi duy nhất 
bạn đang sống ngay đây, thế giới mà chúng 
ta, nhân loại, đang sống trong đó. Nơi mà 
chúng ta đang ngồi là thế giới Ta-bà. Giải 
thích cách khác, Bắc, Nam, Đông và Tây 
tất cả là thế giới Ta-bà. Có nhiều lối để giải 
thích ý nghĩa của thế giới Ta-bà. Mọi sự ở 
trong lãnh vực chúng ta sống, trong giữa 
cuộc sống hằng ngày, không ở nơi nào khác. 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


Chúng ta cần nghĩ sâu xa ý nghĩa này, và 
nó có nghĩa gì theo cách nhìn, để chúng ta 
có thể làm sao theo những lời dạy của Phật, 
làm sao chúng ta có thể nuôi dưỡng niềm tự 
tin vững chắc, và làm sao thân chúng ta, gia 
đình và con cái chúng ta có thể sống tự do, 
không bị vướng vào vòng sanh tử. 


NGƯỜI HỎI 3: Cho tới khi con gặp 
Thây, con đã tu theo lời dạy và những thần 
chú của những tôn giáo mới nổi lên ở Đại 
Hàn. Một số những bài giảng nói về sống 
một cuộc sống vị tha và hóa giải phiền hận. 
Sống vị tha nghĩa là cứu giúp chính mình và 
người khác, dường như cũng giống những 
lời dạy của Phật giáo — cứu độ chúng sanh 
khác giống như cứu chính mình. “Hóa giải 
phiền hận” là nói đến những phiền hận mà 
người ta đã làm từ khởi thủy của nhân loại, 
những phiên hận đã lan tràn cả đến thiên 
đường. Nó có nghĩa là không phải chỉ cứu 
độ tất cả chúng sanh trong hiện tại, mà còn 
hóa giải những phiền hận hiện hữu trong cối 
vô hình. Ngoài ra, con đã nghe rằng thiên 
đường gồm chín cối, và rằng chư Phật và Bỏ 
tát trú ngụ trong cối trời thứ bảy, trong khi 


“1, 


42 Tính thức và cười 





người thành lập phong trào này ở cối trời 
thứ chín, cao hơn hết. Và... 


SƯ BÀ: Hãy xem! Tóm gọn lại, nếu 
họ nói răng ông ta ở thiên đường, thì ông 
ta không ở đó. Thiên đường không phải là 
thiên đường, và trái đất không phải là trái đất. 
Trời và đất không hiện hữu tách biệt. Mọi 
việc tùy thuộc tâm chúng ta. Người mà nói 
răng họ có khả năng cứu độ người khác thực 
sự không thể cứu ai cả. Người thực sự có thể 
cứu thì không nói về nó. Nếu bây giờ con bạn 
bị chết đuối, bạn lao ngay xuống và cứu nó. 
Bạn không phí thì giờ nói về nó. Bạn chỉ làm 
mà không nói gì, không nghĩ bất cứ gì về 'tôi 
sẽ hay “tôi đã. Cho dù ai đó nói hoài về việc 
cứu độ người, những lời đó chỉ là lý thuyết. 

Vì thế, thay vì dựa vào quyên lực của 
người khác, hãy biết chính bạn trước tiên. 
Dù cho có Phật Thích-ca ở đây ngay bây 
giờ, đừng đặt niềm tin của bạn vào hình 
tướng vật chất của Ngài. Hãy đặt niềm tin 
vào bản tâm riêng của bạn. Hãy làm vậy và 
khám phá nó; thức tỉnh, đạt trí tuệ và cứu 
những chúng sanh trong thân của riêng bạn. 
Trừ khi bạn có thể làm điều này, bạn không 
thể cứu những sinh vật bên ngoài thân bạn. 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


NGƯỜI HỎII 3: Con thấy rồi. 


SƯ BÀ: Bạn phải biết chính mình 
trước đã. Nếu bạn không hiện hữu, những 
người khác hiện hữu được không? Những 
tôn giáo hiện hữu được không? Có thể có 
một lý thuyết nói rằng ai đó ở thiên đường 
không? Đối với tôi dù họ nói ai đó ở thiên 
đường hay không, chẳng thành vấn đẻ. Đó 
là quan điểm của họ. Tuy nhiên, những 
gì tôi muốn nói với bạn là chỉ sau khi bạn 
khám phá ra chân ngã của mình, bạn mới có 
thể biết những bài giảng cốt tủy của tôn giáo 
bạn và ông ta có ở thiên đường hay không. 
Nếu bạn không biết những việc như thế với 
chính bạn, nếu bạn không thể trải nghiệm 
chúng, làm sao bạn có thể nói về những việc 
này? Người ta phải biết thế nào để đánh 
thức những gì đã ở trong chính họ. Vì thế 
nói với họ những việc như “Hãy đặt niềm 
tin của con vào ta, ta sẽ cứu con. a là một 
thiên sứ là không thể tha thứ được. Trong 
việc giúp người, tôi chỉ chạy việc vặt cho họ, 
tôi chỉ quan tâm là làm sao để làm điều này 
cho đúng đắn và làm sao tránh ô nhục Phật 
pháp. Vì thế niềm hy vọng của tôi là bạn sẽ 
biết chính bạn trước hết. 


43 


44 Tỉnh thức và cười 





NGƯỜI HỎI 3: Con sẽ cố găng biết 
chính con trước tiên. 


SƯ BA: Tốt. Tôi xin lỗi nếu có vẻ như 


tôi hơi khắt khe một chút. 


NGƯỜI HỎI 4: Thật là một vinh dự 
được gặp Thầy hôm nay lần đầu tiên. Con 
có một câu hỏi trong lòng đã lâu, và con hy 
vọng Thây có thể trả lời cho. Cách đây ít 
lâu, Thây bảo chúng con rằng nguồn của tất 
cả phiền não là vô minh. Nhưng con không 
biết chắc vô minh nghĩa là gì. Con rất sung 
sướng nếu Thây giải thích cho con điều này. 


SƯ BÀ: Khi chúng ta nói vô minh" là 
chúng ta muốn nói “thiếu ánh sáng” hay “tăm 
tối. Giống như đất phủ lấp rễ cây; tất cả 
những nghiệp thức chúng ta tạo qua vô số 
đời khiến chúng ta không thấy được cội rễ 
của riêng mình, chân ngã của riêng mình. 
Chúng được phi lại trong chúng ta, và những 
thức này dẫn chúng ta tái sanh, vì vậy, trong 
những đời sống của chúng ta, vô minh bắt 
đầu với sự sanh. Vì vô minh này, người ta 
không thấy chân ngã của họ, họ được gọi là 
những chúng sanh không giác ngộ. 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


Dù tôi không giải thích tốt những điều 
này hay tôi phát âm sai vài chữ, vui lòng hiểu 
những gì tôi muốn nói. 


Thật tuyệt vời để họp nhau như thế này! 


NGƯỜI HỎI 5: Con đã học Phật pháp 
một thời gian dài, và gần đây một người bạn 
của con chuyển sang đạo khác. Khi chúng 
con gặp gỡ và uống rượu với nhau, chúng 
con thường tranh cãi với nhau. Con nghĩ 
anh ta có thể giúp nhiều người nếu anh ta 
học những bài giảng của Thây, vì thế con 
thường cố găng nói anh ta đến Trung tâm 
Thiền. Nên chúng con thường cãi nhau một 
cách thân tình. 

Mỗi sáng và tối, và mỗi đêm trước khi 
đi ngủ, con cầu nguyện, “Ôi! Đức Phật từ 
bi, thánh thiện, vĩ đại và Sư bà của chúng 
con, vị Phật sống! Con đây lòng biết ơn sâu 
xa. Qua lòng từ của Phật, hãy cho con có 
tâm biết ơn, và đền đáp những tử tế đã làm 
cho con, và hướng dẫn con sống cho hài hòa. 
Qua đây hãy cho con biết và trải nghiệm 
chân ngã, Chủ nhân Không của con, để con 
có thể giúp những chúng sanh khác cũng 
như gia đình mình”. Con cầu nguyện và đọc 


.45 


46 Tính thức và cười 





điều này ba lần một ngày trong khi cố gắng 
tìm chân ngã của mình, Chủ nhân Không 
của mình. Nhưng dường như không hiệu 


quả. Vì thế con hỏi bạn con về nó. 


Và anh ta nói, “ Lại sao anh tự làm phiền 
mình bằng cách cúi lạy Sư bà và hình Phật? 
Đó không phải là sùng bái ngẫu tượng sao? 
Chính anh đã chỉ trích người khác có thái 
độ như thế Và con trả lời, Làm sao nó có 
thể là sùng bái ngẫu tượng khi lạy Sư bà? Sư 
bà là một vị Phật sống, không phải là tượng. 
Tôi lạy Sư bà ở nhà và cả khi đi.” Anh ta lại 
nói, Nếu anh nghĩ vậy, anh bị lầm lẫn tệ 
hại. Đó là sùng bái ngẫu tượng. Hãy đi hỏi 
Sư bà xem anh thực hành đúng hay không. 
Hãy hỏi bà ấy.` Chúng con tranh cãi về điều 
này cách đây mấy ngày. 

SƯ BÀ: Những câu hỏi của ngày hôm 
nay đã dấy lên nhiều điểm quan trọng. 
Trong tương lai, chắc chắn sẽ có thời gian 
cho những câu hỏi sau thời giảng Pháp. 

Tôi nghĩ bạn của bạn đúng đấy. Lôi đã 
không nói những điều này nhiều lần rồi sao? 
Không bao giờ từ bỏ trung tâm chánh trực 
của bạn. Đừng mù quáng tin vào những sự 


vật khiến chính bạn thành nô lệ. Và đừng 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


lạy tôi. Khi bạn đang lạy, bạn không lạy tôi 
hay Phật, nhưng lạy chính bạn. Tôi luôn nói 
với các bạn răng tượng Phật là hình ảnh của 
chính bạn, rằng tâm Phật chính là tâm bạn, 
và răng đời sống thực sự của bạn là đời sống 
của Phật. Khi bạn hiểu điều này, một cái lạy 
của bạn có thể trở thành mười ngàn cái lạy. 
Một lạy có thể trở thành ba lạy, hay nó có 
thể trở thành bảy lạy. Nó trọn vẹn đối với 
bạn. Nó tùy thuộc hoàn toàn vào cách bạn 
dùng tâm mình. 


Vì thế đừng lạy tôi. Nếu bạn dựng lên 
một vật gì và lễ lạy nó, nó trở thành vật tách 
rời bạn. Có niềm tin vào chân ngã của bạn, 
vào Chủ nhân Không, và giao phó tình huống 
với bạn của bạn cho nó. Đừng bị kẹt vào việc 
anh ta có đến đây hay không. Bạn phải nghĩ 
răng cũng tốt nếu anh ta đến đây, nhưng đây 
là ý của bạn, không phải của anh ta. Mỗi 
người đi theo con đường dường như tốt nhất 
đối với họ, vì trình độ của mỗi người khác 
nhau. Bây giờ một ly rượu có thể chứa không 
nhiều hơn một ly đây, ngay cả một thùng có 
thể chứa không nhiều hơn một thùng đây. 
Tuy nhiên, hãy nhìn ra biển. Nó chứa nước 
của tất cả sông và vẫn có thể chứa mọi thứ 


0/5 


48 Tỉnh thức và cười 





đến với nó. Cũng thế, mỗi người đang sống 
theo khả năng riêng của họ, và mỗi một vật 
có giá trị và vị trí của nó. Không có gì là vô 
dụng. Khi bạn đến tiệm, bạn có thể thấy tách 
được trưng bày với tách, bát được trưng bày 
với bát, và dĩa được trưng bày với dĩa. Đây 
cũng là sự thật của con người. 


Vì những sự vật làm việc theo lối 
này, nếu bạn thật sự muốn hướng dẫn bạn 
mình, bạn không nên cầu xin đối tượng 
hay người nào rằng, “Vui lòng khiến anh ta 
làm điều này. Thay vào đó, chỉ mỉm cười 
và bỏ qua tình huống với tâm yên lặng, 
biết, Chủ nhân Không của tôi hiểu mọi 
sự và có thể hướng dẫn bạn tôi. Vì Chủ 
nhân Không của tôi và Chủ nhân Không 
của anh ta không tách biệt nhau”, mọi việc 
có thể truyền đạt qua bản thể này. Đừng 
cầu xin nơi nào và vật nào. Bạn không nên 
đặt tượng Phật trong nhà bạn và lạy lục, 
cũng không nên đặt một chén nước, hương 
và đèn ở trước và dâng lời cầu nguyện. Nếu 
bạn cầu nguyện để được cứu độ từ vật bên 
ngoài chính mình, điều này trở thành một 
thói quen. Nó sẽ gây khó khăn cho con cái 
bạn và sẽ theo bạn sau khi chết. 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


Khi có điều gì cần phải chăm sóc, hay 
vật gì bạn muốn, hãy từ bỏ nó hoàn toàn. 
Với niềm tin, hãy đưa mọi vật đến chỗ bản 
thể này và luôn luôn dựa vào nó trong mọi 
hoạt động. Rồi thì những gì bạn đã giao phó 
sẽ lặng le biểu hiện vào thế giới. Thí dụ, một 
hôm bạn của bạn có thể nói, “Này, sao anh 
không đưa tôi đến chùa của anh? Tôi thích 
đến đó.' Mọi việc sẽ được làm một cách tự 
nhiên như thế, không ép buộc nó. Chúng ta 
họp nhau ở đây một cách tự nguyện. Không 
ai ép buộc chúng ta. Các bạn đến đây vì các 
bạn muốn đến đây, đúng không? Ngày xưa 
có một người sắp chết muốn đem tiền theo. 
Ngay lúc đó, tiền nói, “Bạn phí cả đời để 
theo tôi vì bạn yêu tôi. Lôi không phải là 
người yêu bạn, vì thế bây giờ tôi không theo 
bạn.' Đặc biệt, những kết quả của tôn giáo 
và niềm tin không thể bị ép buộc. 

Chúng ta phải tin vào người chỉ lối riêng 
của mình. Người chỉ lối này là bản tâm của 
chúng ta, cái tâm hiện hữu trước khi chúng 
ta sanh, và nó to lớn hơn những gì chúng 
ta thường nghĩ như là tâm mình. Có niềm 
tin vào bản tâm bạn giống như đổ đây xăng 
vào xe để cho nó chạy. Năng lượng này rất 


đồi dào! Không những đủ cho bạn mà cũng 


TÓ, 


S0 Tỉnh thức và cười 





còn nhiều hơn để đủ cho những người khác. 
Vì thế, hãy tin vào Chủ nhân Không ở bên 
trong bạn, và giao phó mọi thứ cho nó. Chỉ 
từ bỏ mọi sự một cách bình an, rồi thì sự tu 
tập của bạn sẽ tốt trên con đường của nó. 


Có nhiều việc khó khăn trong đời sống, 

vì vậy không tốt sao khi chúng ta ngồi với 
À ` 2 ^ A° + ~ ⁄ 

nhau như vây và thảo luận, trao đổi những ý 
tưởng về cách nuôi dưỡng tâm của chúng ta? 


NGƯỜI HỎI 6: Đây là lần đâu tiên con 
có cơ hội đích thân gặp thây, nhưng con đã 
có nhiều cuộc nói chuyện qua những quyển 
sách của thầy. Trong những quyển sách này, 
thây bảo chúng con từ bỏ mọi sự và con đã 
cố gắng làm thế từ đó. Khi con tu tập, căn 
bản là có vẻ như những gì cần phải từ bỏ là 
chính tự ngã của con, cảm giác về “tôi” hơn 
những việc xảy đến với con. [uy nhiên, con 
càng nghĩ từ bỏ chính mình, con càng thấy 
dường như nắm chặt hơn. 

Mỗi lần con đọc lại sách của Thây, 
những khía cạnh khác nhau thực sự chạm 
vào tim con. Con cảm thấy nếu con chỉ đọc 
những quyển sách này, con sẽ có thể hiểu 


thấu hoàn toàn Chủ nhân Không cho chính 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


mình. Nhưng, vì hôm nay con được gặp 
Thây, con muốn hỏi Thây vài việc. Con nghĩ 
con đã không tạo được sự tiến bộ lớn trong 
sự tu tập vì niềm tin của con yếu ót. Vì thế 
con sẽ nhận rõ nó nếu Thây nói cho con làm 
thế nào cho niềm tin của con mạnh hơn. 

SƯ BÀ: Tôi nghĩ câu hỏi của bạn sẽ giúp 
mọi người ở đây. Một số người nói với tôi, 
“Ni sư, làm sao chúng con có thể sống nếu từ 
bỏ mọi sự?” Và bạn nói rằng, 'Càng cố gắng 
từ bỏ, bạn càng nắm chặt hơn.` Nhưng đâu 
là những lời bạn nói? Chúng đã đi rồi phải 
không? Nó chính là thế! Ngay bây giờ chúng 
ta đang sống cũng giống như thế — từ bỏ 
mọi sự tự nhiên tại mỗi khoảnh khắc. Có vật 
gì thật sự bạn có thể nắm hay vật gì bạn có 
thể bỏ? Không, không có. Sự từ bỏ này rất 
tự nhiên nhưng cùng một lúc, một số việc có 
thể rất khó làm. 


Vì thế tôi có thể đoán đúng tại sao 
một thiên sư xưa đã nói câu sau: “Nếu Phật 
không đi bảy bước, nhìn mọi hướng và nói, 
“Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn thì 
đã không gây tất cả những phiền toái này. 
Nếu tôi có đó, tôi đã đập một gậy cho chết 
tốt và liệng cho chó ăn.” Ngài nói điều này, 


s1 


92 Tỉnh thức và cười 





vì chúng ta đã buông bỏ mọi vật. Cuộc sống 
thay đổi từng khoảnh khắc, với không có gì 
để níu lấy. Yếu tính duy nhất của đời sống 
là buông bỏ. Khi bạn gặp con mình chỉ cách 
đây một chút và nói tạm biệt, giây phút đó 
đã qua. Nó đã được từ bỏ. Nhưng ngay 'từ 
bỏ” cũng chỉ là một tên, một chữ, một lý 
thuyết. Chính đời sống của chúng ta chỉ là 
trôi chảy, không có gì dính bám hay từ bỏ. 
Mọi vật chỉ qua đi. Chúng ta gặp rất nhiều 
việc và làm rất nhiều việc và luôn luôn dời 
đến việc khác. Bạn có thể đem tất cả những 
việc này và chỉ nó cho ai đó không? Không! 
Đây là những gì tôi đang nói về. 

Do đó, không có gì để níu lấy và không 
có gì để không níu lấy. Như thiền sư Bá 
Trượng nói, (Ông không nên đào đất hay 
không đào đất. Ông không nên đón chào 
hay không đón chào. Nhưng trong đây, có 
vật đặc biệt. Ông có biết đó là gì không?” 
Thiền sư khác có lần nói rằng, 'Có một vật 
cốt yếu mà cho bạn ba mươi gậy nếu bạn 
đến và ba mươi gậy nếu bạn đi. Đó là gì? 
Trong trường hợp khác, có người hỏi thiển 
sư, Phật ở đâu? Thiên sư bảo đến gần và 
tóm cổ anh ta rồi bắt đầu dùng gậy đánh. 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


Người đàn ông kêu lên, 'Ối! ối! ối! và thiền 
sư quát, “ Cái 'Ối!' này từ đâu tới?” 

Nếu bạn nghĩ sâu về điều này, bạn có 
thể nhận ra rằng phát triển niềm tin sâu xa 
vào chân ngã của mình là quan trọng nhất. 
Với niềm tin, bạn có thể từ bỏ. Không niềm 
tin, bạn không thể từ bỏ. Tại sao người ta 
không thể tin vào chân ngã của họ? Họ tin 
vào những người khác rất dễ dàng, nhưng 
tại sao họ không tin vào chính họ? Dù bạn là 
người vĩ đại hay không, dù bạn khéo léo hay 
không, cái mà tạo thành bạn theo lối này là 
bạn. Vậy hãy bắt đầu với chính bạn! Ai khác 
có thể thay thế bạn trên giường chết? Ai có 
thể đau thay cho bạn? Ai có thể ngủ giùm 
bạn? Ai có thể ăn cho bạn? Ai khác có thể 
đi vệ sinh cho bạn? Bạn phải tin vào chân 
ngã của bạn, cái dẫn dắt và làm bạn chuyển 
động, cái gì khác mà bạn có thể trú ẩn? Với 
niềm tin vào Chủ nhân Không, chỉ buông 
bỏ mọi sự. Một việc bạn đối mặt dù khó 
khăn thế nào cũng không sao, hãy đưa nó 
hoàn toàn vào chân ngã của bạn, hãy biết, 
'Chủ nhân Không có thể giải quyết ngay cả 
điều này.” Tất cả điều chúng ta phải làm là 
từ bỏ. Vậy hãy từ bỏ và quan sát cách những 


G2 


94 — Tỉnh thức và cười 





sự việc tiến triển. Bằng cách ngắm nhìn sự 
việc đi như thế nào, bạn sẽ có những kinh 
nghiệm. Hãy thử nghiệm những điều này, 
cố găng áp dụng chúng và đặt chúng vào tu 
tập. Đây là cách bạn có thể khám phá chân 
ngã, thức tỉnh và đạt được trí tuệ. 

Đừng nghĩ vật gì đó tách biệt khỏi 
chính bạn. Thí dụ, cầu xin ai đó hay vật gì 
đó, có một xu hướng mạnh mẽ để thấy rằng 
người nghe bạn cầu xin như đang hiện hữu 
tách biệt khỏi bạn. Do đó tôi không bao 
giờ bảo người ta cầu nguyện Phật. Nếu họ 
cầu nguyện Phật, Phật trở thành vật tách 
rời khỏi họ. Tôi không nói rằng tôi không 
tin Phật. Chỉ là rất nhiều người, qua bao 
đời sống, đã phát triển thói quen suy nghĩ 
những vật ấy tách rời khỏi họ. Khi chúng 
ta tụng “Địa Tạng hay 'Quán Thế Âm, họ 
thường ngước lên và thấy những Bồ tát như 
tách biệt khỏi họ. Tại sao họ làm thế? Vì 
vậy tôi thường nói mọi người không kêu gọi 
Phật hay Chúa và thay vào đó tin vào bản 
thể của họ, người mà đang làm mọi sự. Tôi 
làm thế vì tôi muốn mọi người có thể cùng 
nhau tiến lên và mỗi người có thể đi trên 
hai chân của chính mình. Vì vậy tôi mong 
răng tất cả các bạn sẽ ngẫm nghĩ về những 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


gì tôi đã nói hôm nay, có niềm tin mạnh mẽ 
và từ bỏ mọi thứ! Như tôi đã nói trước đây, 
trạng huống tự nhiên của chúng ta là từ bỏ 
và tiến lên. 


NGƯỜI HỎII 7: Khi xã hội chúng ta có 
rất nhiều vấn đề cấp bách, làm sao con có 
thể từ bỏ mọi thứ vô điều kiện? Xã hội của 
chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta từ bỏ mọi 
thứ? Dường như đối với con, nếu từ bỏ hết, 
con sẽ ngủ suốt ngày. 


SƯ BÀ, cười: Bạn hỏi một câu thú 
vị, nhưng những gì bạn đang nghĩ không 
phải là những gì Phật dạy chúng ta. Những 
gì bạn đang nói đến được gọi là “rơi vào 
không”. Bạn có hiểu sự khác nhau không? 
Lý do Phật dạy chúng ta về từ bỏ và tiến 
tới là vì điều đó mà chúng ta có thể biết 
ý nghĩa thật của đời sống và cảm nhận sự 
đáng giá của đời sống, vì nó chúng ta có thể 
sống chánh trực bằng cách nhìn cả hai bên, 
lãnh vực vô hình và lãnh vực hữu hình, mỗi 
bên là năm mươi phần trăm của toàn thể. 
Nói như thế này có giống như ngủ suốt 
ngày không? 

Và bạn đã từ bỏ mọi sự. Cái gì đã xảy 
ra với tất cả những thứ bạn đã cảm thấy, đã 


Œ 


$6 


Tỉnh thức và cười 





làm và đã kinh nghiệm chỉ qua hai mươi bốn 
giờ cuối cùng? Bạn có thể chỉ những thứ này 
cho tôi không? Không, chúng đã qua, bạn 
đã từ bỏ chúng. 

NGƯỜI HỎI 7: Con không thể chỉ chúng 
cho thầy, nhưng con có thể nhớ lại, vì thế 
chúng phải tồn tại trong tâm con, phải không? 

SƯ BÀ: Hãy nghe! Tôi không nói rằng 
bạn không có tư tưởng hay ký ức, hay bạn 
không làm gì cả. Đó là điều tự nhiên khi 
nghĩ về và chăm sóc những việc đến trong 
đời bạn. Lôi không bao giờ nói, Đừng kiếm 
tiền, đừng tham gia vào xã hội, đừng rơi vào 
tình yêu, đừng làm gì cả. Nhưng phải hiểu 
rằng mọi việc sẵn sàng trôi qua, và đừng cố 
găng bám vào nó. Không có gì ở mãi một 
chỗ và không đổi thay. 

Hãy nghĩ về cách nhiều người bạn gặp 
chỉ trong một ngày. Trước hết, bạn bắt gặp 
một người và rồi người khác. Bạn không bao 
giờ liên tục gặp chỉ một người, đúng không? 

NGƯỜI HỎI 7: Không. 


SƯ BÀ: Ngay cả những việc bạn nghe 
cũng luôn luôn khác nhau, phải không? 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


NGƯỜI HỎI 7: Có vài quyển sách và 
có người nói rằng thế giới có những luật lệ 
nhất định, và răng nếu chúng ta tuân theo 
những điều này, chúng ta có thể chăm sóc 
hầu hết những vấn đề xã hội, và ngay cả tự 
do của chính mình. 

SỬƯ BÀ: Hãy xem! Đừng nói về những 
lý thuyết. Người theo con đường này, người 
tìm câu chân lý không phí thì giờ trên những 
lý thuyết. 

NGƯỜI HỎI 7: Nhưng Thầy đã nói 
răng niềm tin mù quáng thì nguy hiểm hơn. 
Không có kinh nghiệm chứng ngộ, làm sao 
ai đó giống như con có thể tin vô điều kiện, 
không nghi ngờ gì? 

SƯ BÀ: Tin mù quáng vào những 
người khác là nguy hiểm! Những gì tôi 
đang cố gắng nói với bạn là hãy tin vào 
chính bạn. Tại sao bạn không thể tin vào 
chính mình? Bạn là người đã bước lên đây, 
phải không? 

NGƯỜI HỎI 7: Vâng, phải. 


SƯ BÀ: Bạn có thể tin sự kiện là bạn đã 
bước lên đây? 


->ˆ 


98 Tỉnh thức và cười 





NGƯỜI HỎI 7: Thật là con đã bước 
lên đây, nhưng... 


SƯ BÀ: Rồi, bạn có thể tin răng bạn là 
người đang làm mọi việc khác trong đời mình? 

NGƯỜI HỎII 7: Vâng. 

SƯ BÀ: Tâm bạn biết sự kiện này, 
nhưng bạn không thể chỉ nó cho ai khác vì 
tâm không hình tướng, nhưng dù sao bạn 
nhận ra nó, phải không? 

NGƯỜI HỎII 7: Vâng. 

SƯ BÀ: Vậy những gì tôi đang nói để 
bạn làm là tìm ra bản tâm nằm dưới mọi tư 
tưởng này. Để làm điều này, hãy tin vào bản 
thể bên trong của bạn, và giao phó mọi sự 
cho nó. Nó ở bên trong bạn và có khả năng 
chăm sóc mọi sự. Nếu bạn cứ giao phó như 
thế, thì những øì bạn đang làm sẽ hoạt động 
trong lãnh vực vô hình và cuối cùng sẽ biểu 
hiện trong cõi hữu hình. Giống như nếu bạn 
ăn món øì, sau đó nó sẽ tự động đi ra, bạn 
không cần nghĩ về tiến trình. Khi bạn đói, 
bạn ăn gì đó. Sau đó bạn bắt đầu cảm thấy 
sức ép bên trong và rồi vào ngồi trong toilet, 
và rồi có gì đó đi ra. liến trình này cũng mô 
tả cách những việc chúng ta cung cấp cho 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


bản thể của mình biểu hiện vào thế giới; tuy 
nhiên quan sát kỹ, đó là chân lý, là tự nhiên, 
là khoa học. 

NGƯỜI HỎI 7: Thầy muốn nói rằng 
chúng ta nên sống chỉ theo những thúc đẩy 
tự nhiên? 

SƯ BÀ: Dĩ nhiên không! Hãy nghe, nếu 
bạn chỉ hỏi những câu hỏi mà không phản 
quán bên trong, làm sao bạn có thể tạo được 
tiến bộ nào? “hay vì lập tức hỏi những cái 
khác, hãy giao phó những câu hỏi đến bản 
thể của bạn. Ngay bây giờ trong thân bạn, 
có tỉỈ tỈ sinh vật làm việc với nhau, mỗi một 
sinh vật đều làm việc riêng của nó. Tất cả 
những sinh vật này cùng nhau hiện hữu với 
bạn, và từng sinh vật được nối kết và truyền 
đạt qua bản thể của bạn. Vì thế hãy bắt đầu 
bằng sự tin tưởng bản thể này, bản thể của 
bạn, với mọi việc đang khởi lên trong đời 
bạn. Hãy bắt đầu bằng việc làm này, và bạn 
sẽ có thể chăm sóc thân của riêng bạn. 


NGƯỜI HỎII 7: Vô điều kiện? 

SƯ BÀ: Vâng, vô điều kiện. 

NGƯỜI HỎI 7: Thầy muốn nói rằng 
chúng ta nên giao phó tất cả những lo lắng 


2 


60 Tính thức và cười 





của mình vào bản thể này, như là những lo 
lắng về chính mình, gia đình mình, và mọi 
người quanh mình? 


SƯ BÀ: Nếu bạn có niềm tin vào cái 
không thấy, chân ngã của bạn, và giao phó 
mọi sự cho nó, nó sẽ có thể chăm sóc tất cả 
một cách hài hòa. 

Qua bản tâm này, tất cả mọi vật được 
kết nối. Vì thế khi bạn buông bỏ vật gì vào 
nó, những gì bạn buông bỏ được đánh giá 
và truyền đạt đến mọi vật. Thí dụ trong 
thân bạn, đại não, tiểu não, tủy sống, và mọi 
bộ phận của thân được kết nối và truyền 
đạt với nhau. Vậy khi bạn giao phó việc gì 
vào bản thể thì việc đó được truyền đạt qua 
thân bạn, vì tất cả những phần này được 
nối kết với nhau. Nếu bạn chỉ hiểu khía 
cạnh này, bạn có thể hiểu mọi sự. Vậy thì 
đừng bám vào những lý do hay giải thích. 
Chỉ giao phó mọi sự cho chân ngã của bạn. 


Đồng ý chứ? 


Có câu hỏi nào nữa không? Không? 
Chúng ta đã ở đây một thời gian dài và chân 
các bạn có lẽ đau vì ngồi quá lâu, vậy coi như 
là một ngày. Irước khi chấm dứt, tôi muốn 
nhắc lại một điều. 


Để khám phá ra chân ngã của bạn... 


Những vị thầy giác ngộ đôi khi nói, 
“Tờ bỏ mọi sự! Buông hết mọi sự! Không 
có gì để đạt đến.' Nhưng sau đó các Ngài 
cũng nói, “Không có vật gì để từ bỏ.` Trong 
hai câu khác nhau này, có gì đó phi thường 
không thể diễn tả bằng lời. Để cố gắng 
truyền đạt nó, vài vị thầy dùng gậy đánh 
xuống nên, vài người đưa ngón tay lên, 
những người khác đấm một đấm, trong 
khi những người khác hét to 'Hal Tất cả 
những hành động này biểu thị rằng vật phi 
thường này đang ở ngay đó. 

Hãy nhớ những gì tôi nói hôm nay và áp 


dụng để khám phá gì là vật phi thường này. 


1 


LÒ NUNG Ở BÊN TRONG CHÍNH BẠN 








Củ Nhật, n„gày 17 tháng 1O, 1969 


Bỏn thể củo bọn 
được nối trực tiếo đến mọi vột 


ôm nay chúng ta lại gặp gỡ ở 

đây để thảo luận về sự tu tâm. 
Khi tôi nói với các bạn, các bạn tiếp thu 
điều đó, và không còn lại gì. Khi các bạn 
nói với tôi, tôi tiếp thu nó, và cũng không 
còn lại gì. Đây là nguyên tắc của 'làm việc 
trong vô niệm'. Theo tôi thì dường như 
một vài người trở nên hơi bối rối về cách tu 
tâm. Họ tranh luận với nhau, rằng: “Irong 
chùa này, chúng ta đang tu tập theo Phật 
giáo Đại thừa”, và Không, đó là Phật giáo 
Nguyên thủy”. Còn những người khác than 
phiền rằng công việc trong chùa hình như 
làm không có hệ thống gì cả. Dù nhìn qua 


64 — Tính thức và cười 





thì sự việc có vẻ như vô tổ chức, một khi 
bạn bắt đầu tự hiểu nguyên lý nhất tâm, 
bạn sẽ nhận ra rằng chân lý —- con đường 
mà mọi vật vận hành - là rất hệ thống. 


Hôm nay chúng ta đang học cách để 
tạo Thiền trong đời sống hăng ngày và cách 
để làm cho nó tùy thuộc với chân lý của 
chính nó. Để tìm hiểu tâm chúng ta, chúng 
ta đang học làm mọi việc — bao gồm cả ngồi, 
đứng và nằm — một phản của việc hành 
Thiền. Chúng ta cũng học rằng không có 
khoảng cách giữa thiền ngồi, thiển đứng và 
thiển nằm. Nói cách khác, hành Thiền bao 
sôm tất cả những việc mà nói chung bạn cần 
làm trong cuộc sống hằng ngày — giữ trật tự 
xã hội, bảo vệ ý thức đạo đức, yêu thương 
tha nhân, giữ gìn lời nói, và giữ vững niềm 
tin. Theo cách này, đời bạn trở thành con 
đường tìm hiểu và kinh nghiệm chân lý. 


Thật ra, tất cả chúng ta ở trong tiến 
trình của sự chết. Không bao lâu nữa, sẽ đến 
lúc chúng ta nằm vào quan tài. Bạn thật có 
nên phí thời gian để căn nhăn và tranh cãi 
với người khác không? Nếu bạn cứ tranh 
cãi về Đại thừa, Nguyên thủy, đúng sai, hệ 
thống hay không hệ thống, thì khi nào bạn 


Lò nung ở bên trong chính bạn 





mới bắt đầu dựa trên bản tâm và thực sự 
nắm được cốt tủy của nó? 

Bây giờ là thời gian để bạn thăm dò 
lãnh vực vô hình, 50% của toàn thể. Bạn sẽ 
có thể dùng lãnh vực vô hình chung với lãnh 
vực hữu hình, là 50% khác của toàn thể. Chỉ 
sau khi bạn thực sự biết cả hai lãnh vực, bạn 
mới có thể thoát khỏi vòng tái sanh và có thể 
sống tự do không bị bất cứ ngăn ngại nào. 
Bạn nên cố gắng đạt được trí tuệ và cố khám 
phá cách để trở thành con người chân thực, 
nhưng làm sao bạn có thể biết lãnh vực vô 
hình nếu bạn cứ mãi khởi lên những tranh 
cãi không dứt? Trừ khi tư tưởng về “cái tôi” 
chết đi, bạn sẽ không bao giờ có thể tiến vào 
cõi vô hình dù chỉ một bước. 

Ngày xưa, Lục tổ Huệ Năng tuyên bố 
về cái mà chúng ta gọi là Chủ nhân Không: 
“Đâu ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh! Đâu 
ngờ tự tánh có sẵn trong mọi vật! Đâu ngờ 
tâm này không hề lay động! Đâu ngờ tâm 
này hay sanh muôn pháp!” “ánh vốn thanh 
tịnh” này là bản tâm của chúng ta. “Không 
hề lay động” nghĩa là bản tâm của chúng ta 
đây đủ một cách hoàn hảo như nó là. Và câu 
“Tâm hay sanh muôn pháp” chỉ ra rằng bản 


6Š 


66. Tính thức và cười 





thể của toàn vũ trụ được nối kết trực tiếp 
đến bản tâm của chúng ta, và rằng mọi vật 
trong vũ trụ vận hành với nhau không tách 
biệt. Với mấy câu này, ngài Huệ Năng đã 
tóm tắt những nguyên tắc mà từ đó tất cả 
thượng, trung và hạ giới làm việc với nhau. 


Nếu bạn thực sự biết rằng tâm có sẵn 
và được nối kết trực tiếp đến toàn vũ trụ, tự 
nhiên bạn sẽ có thể chăm sóc mọi sự. 


Bánh xe pháp có tám căm: Bốn căm 
biểu thị cõi hữu hình và bốn căm biểu thị 
cõi vô hình. Vì thế bánh xe pháp với tám 
căm của nó có nghĩa là mọi vật trong cả hai 
cõi làm việc với nhau tự do và tự nhiên. Mỗi 
một vật trong vũ trụ được nối trực tiếp đến 
bản tâm của chúng sinh, và vì thế mọi vật 
cộng tác với nhau như một. Nếu bạn thực sự 
hiểu điều này, bạn sẽ nhận ra rằng bản tánh 
của bạn xưa nay thanh tịnh, rằng tâm bạn 
vốn được ban cho mọi vật và viên mãn như 
nó là, và bạn cũng sẽ nhận ra rằng bạn có thể 
tự do gửi ra và lấy vào bất cứ gì qua tâm. lất 
cả những việc này sẽ tự nhiên trở nên rõ ràng 
với bạn. Chúng vốn ở trong bạn: Không ai 
khác có thể lấy chúng khỏi bạn và không ai 
khác ban chúng cho bạn. 


Lò nung ở bên trong chính bạn 





Tất cả những điều này bao gồm trong 
cái mà chúng ta gọi là Chủ nhân Không, 
bản tâm mà mỗi một chúng ta đã được phú 
cho, và nó được nối trực tiếp đến bản thể 
của mỗi một vật. Thế thì, Chủ nhân Không 
hoạt động bất nhị với mọi vật. 


Khi bản thể của chúng ta, Chủ nhân 
Không, cùng họp với bản thể của mọi vật 
khác và tất cả chúng hoạt động với nhau 
như một, chúng ta gọi đây là Nhất Tâm, hay 
Hanmaum. Nhất Tâm vượt trên so sánh với 
bất cứ gì khác và không thể bị chướng ngại 
bởi bất cứ gì. Nhất Tâm luôn làm việc không 
ngừng. Mỗi vật trong vũ trụ được kết nối đến 
mỗi vật khác, và tất cả chúng cùng làm việc 
với nhau không tách biệt. Như thế, không 
có tôi, những người khác sẽ không tồn tại, 
và không có họ, tôi sẽ không tồn tại. Chủ 
nhân Không không chỉ là Chủ nhân Không 
của tôi, dẫn tôi trong mỗi khoảnh khắc cuộc 
đời, nhưng cũng là Chủ nhân Không của 
toàn thể, trong đó mọi vật được nối kết với 
nhau và đồng nhất như một. Sự làm việc với 
nhau như một tâm của mọi vật này được gọi 
là Chủ nhân Không Nhất Tâm (Hanmaum 
Juingong). Chúng ta cũng có thể gọi Chủ 


KJã 


68 Tính thức và cười 





nhân Không Nhất Tâm là một lò nung chảy, 
vì nó làm tan bất cứ gì bạn bỏ vào. Chủ 
nhân Không Nhất Tâm là nguồn của mọi 
năng lượng, vì thế cũng có thể gọi nó là thiết 
bị năng lực bên trong. Thật ra, Chủ nhân 
Không Nhất Tâm vượt trên văn tự, nhưng 
để giúp bạn đạt được nó, tôi phải cố gắng 
giải thích nó bằng nhiều mô tả khác nhau. 


Đừng bận tâm về sự việc tốt hay không. 
Chỉ đưa mọi sự vào thắng lò nung bên trong 
bạn. Bất cứ gì bạn đưa vào lò nung, sẽ bị 
tan chảy hoàn toàn và sẽ tự động tái sanh 
như vật mới. Khi bạn buông bỏ vật gì đó, 
đừng bận tâm về những gì sẽ trở ra. Đây 
chính xác là cách bạn phải từ bỏ. Sau khi 
bạn đã giao phó mọi vật, nếu bạn bắt đầu lo 
lắng về những vật sẽ tốt đẹp hay không, thì 
nó sẽ giống như bạn không đặt những vật 
thắng vào lò. Do đó đừng bận tâm về những 
gì sẽ xảy ra sau đó, chỉ đặt mọi thứ vào lò 
nung bên trong bạn. Đây là việc duy nhất 
bạn phải quan tâm. Cư sĩ Buseol cũng giải 
quyết những vấn đẻ đối mặt với ông bằng 
cách đưa trực tiếp mọi vật vào lò nung bên 
trong ông ta. r] 


Lò nung ở bên trong chính bạn 





Những bòi thuuết oiỏng 
cÚQ CƯ Sĩ BUS€O] 


eày xưa, có một phụ nữ không nói 
được. Năm cô mười chín tuổi, cô 
sặp tỳ-kheo Buseol, ngay lúc gặp ông, thình 
lình cô nói được lần đầu tiên trong đời. Khi 
ông bắt đầu rời đi, cô níu lấy ông và kêu lên, 
“Tôi có thể nói được vì ông! Nếu ông bỏ đi, 
tôi sẽ không sống được. Nếu ông không cưới 
tôi, tôi sẽ tự tử ngay khi ông đi.” Buseol tự 
nghĩ: “ La sẽ là loại đệ tử nào của Phật nếu bỏ 
đi để cho cô ta chết? Ta làm ô nhục Phật và 
trái lời Phật dạy. [rước tiên, ta nên cứu sống 
cô ta. Làm sao ta có thể mong tiến bộ và cuối 
cùng đạt được giác ngộ nếu ta không đối mặt 
với những vấn đề ngay bây giờ ở trước ta?” 
Với cái nhìn này, ông từ bỏ đời sống tu hành 
và cưới cô ta. Một trái tim từ ái làm saol 
Một hôm, hai vị tăng đã từng tu tập với 
Buseol đến thăm ông. Vì ông đã kết hôn, 
họ coi thường và nói lời thô lỗ với ông. Tuy 


63 


70 Tỉnh thức và cười 





nhiên, ông giữ điềm tính và đón nhận họ 
một cách ấm áp. Ong đối xử tốt với họ và 
không bao giờ tranh cãi những sự việc mà 
họ đang nói. Thật là từ bi và trí tuệ sâu xa, 
# “= 2 La ` ^ 2 ^ ^ 
ý nghĩa của những hành động của ông sâu 
ở ^ 7 
thắm như thế đói 


Tuy nhiên, Buseol cảm thấy không thể 
để họ rời đi mà không làm gì với những cái 
nhìn sai lầm của họ. Vì thế ông đổ đây ba 
bầu nước và treo chúng thành hàng. Kế đó 
ông bảo hai vị tăng mỗi người đập vỡ một 
cái. Khi mỗi vị tăng đập bầu nước của mình, 
bầu vỡ và nước đổ xuống đất. Nhưng khi 
Buseol đập bầu nước của ông, bầu vỡ, mảnh 
rơi xuống đất, nhưng nước thì chỉ đong đưa 
ở đó. Nó được treo lơ lửng trong hình dáng 
cái bầu, như thể bị đông cứng. Khi hai vị 
tăng thấy thế, họ nhận ra răng mình đã lầm 
về mức độ tu tập của Buseol. Sau chút suy 
tư, họ xin lỗi, nói: “Từ trước đến giờ chúng 
tôi chỉ lưu tâm về lý thuyết, không có cố 
găng để đưa chúng vào thực hành. Hơn nữa, 
chúng tôi đã không bỏ sự ngoan cố và kiêu 
mạn khởi lên từ ý nghĩ mình đã được học 
với rất nhiều đại thiền sư. Hãy tha thứ cho 
chúng tôi”. Rồi họ cúi mình thật sâu trước 


Lò nung ở bên trong chính bạn 





Busceol, người chỉ giống như gã tiểu phu 
nghèo nàn nào đó. Buseol bảo họ rằng thân 
vật chất giống chiếc bầu họ đập bể, trong 
khi bản tánh của họ giống như nước đang 
đong đưa trong không khí. Ông dạy họ rằng 
bản tánh của chúng ta tồn tại như nó là và 
không bao giờ bị trói buộc bởi bất cứ gì. Với 
việc này, hai vị tăng trở thành đệ tử của ông. 

Giống như cư sĩ Buseol, những hành 
giả tu tâm không nên miệt thị người khác. 
Bất kể người bạn gặp có trí tuệ hay không, có 
năng lực hay không, thông minh hay không, 
đò là một hòn đá, một đóa hoa, hay một cây 
khô, hãy đối xử với chúng bằng một nụ cười 
và một trái tim rộng mở. Hlấy tu tập miên 
mật, quảng đại và trí tuệ sẽ thuần thục từ 
đáy tim của bạn. Bạn phải nên nhìn tất cả 
chúng như chính mình. Bạn đã cư xử giống 
như họ khi bạn không biết gì tốt hơn; trong 
một tỉ năm tiến hóa, có nhiều khi bạn giống 
như họ. Họ là chính bạn. Khi bạn có lòng từ 
mãn và yêu thương tất cả chúng sanh, bất kể 
họ là ai hay là gì, rồi thì bạn sẽ bắt đầu bước 
trên con đường đưa đến sự trở thành một 
con người chân thật, một con người đã thoát 
khỏi chính mình hoàn toàn. r1 


71 


72 


Tỉnh thức và cười 





TU tâm giống nhữ 
trèo lên một ngọn núi 


}# trình tu tâm có thể ví như trèo 
lên ngọn núi. lrên đường đến 
đỉnh cao nhất, tưởng tượng chúng ta bắt gặp 
tất cả những loại hành lý khác nhau. Chúng 
ta có nên cũng mang những thứ này lên núi? 
Chỉ mang thân mình lên núi thôi đủ khó 
rồi! Chúng ta có nên vác tất cả những vật 
khác chúng ta bắt gặp? Không, chúng ta sẽ 
để lại chúng đằng sau và đi tiếp. Cũng thế, 
hằng ngày khi tu tâm, chúng ta phải buông 
bỏ mọi thứ chúng ta kinh nghiệm. Trong 
khi tu tâm, đôi khi người ta thấy hay nghe 
những việc gì đó mà người khác không thể, 


Lò nung ở bên trong chính bạn 





nhưng điều này thường khiến tăng thêm sự 
hãnh diện và kiêu mạn. Cũng thế, trong khi 
tu tâm người ta bắt đầu thấy những thứ rõ 
nét, nhưng điều này cũng có thể làm họ rơi 
vào phân biệt tốt xấu, đẹp đế và ghê tởm dễ 
dàng hơn. Những loại phân biệt này sẽ làm 
gia tăng nhiều tham muốn. Những việc này 
sẽ làm bạn khó khăn nhiều hơn để từ bỏ 
những cố chấp và những tư tưởng về 'tôi”, 
'cái tôi và cái của tôi. Irừ phi bạn buông 
bỏ những điều này, bạn không thể đạt đến 
mục đích. Vì thế, bạn phải buông bỏ mọi 
thứ và tiến về phía trước. Ngay cả hành lý 
chúng ta đã có từ lúc bắt đầu trèo — thân 
của chúng ta — cũng nặng đến nỗi chúng ta 
khó nhọc dưới sức nặng của một gánh lớn. 
Chúng ta không cân thêm bất cứ hành lý 
nào nữa. Nếu bạn cứ từ bỏ mọi thứ và tiến 
bước thì bạn có thể đến đỉnh núi. Lần đầu 
tiên đứng trên đỉnh núi, bạn có thể nhìn 
quanh và thấy mọi vật từ một tầm nhìn cao 
hơn. Nhìn tất cả mọi vật với nhau như thế 
hoàn toàn khác với nhìn từng vật một. Vì 
bạn có thể thấy toàn thể, bạn sẽ hiểu rằng 
cái gì xảy ra ở đây vì có cái gì đó xuất hiện ở 
kia, rằng cái gì xuất hiện ở kia là do có gì ở 
đây. Bạn sẽ thấy rằng nếu bạn nhấn xuống 


-2 


74 Tỉnh thức và cười 





nơi này, cái gì đó sẽ nổi lên ở kia, và rằng 
nếu bạn nhấn xuống chỗ kia, cái gì đó sẽ 
đáp ứng ở đây. Mọi vật làm việc với nhau 
như một toàn thể được kết hợp. Nếu bạn 
có thể thấy sự vật theo quan điểm này, bạn 
sẽ nhận ra rằng cuối cùng không có những 
việc như là giỏi và tôi, đàn ông và đàn bà, già 
và trẻ, tổn tại riêng biệt, răng Đông và Tây 
không tách khỏi thế giới, rằng Phật giáo Đại 
thừa và Phật giáo Nguyên thủy không riêng 
biệt nhau. Không giàu và nghèo. Xa hơn, 
người có quyên lực và người không quyên 
lực không phải luôn như thế. Bạn sẽ nhận 
ra tất cả những điều này khi bạn có thể thấy 
cả hai lãnh vực hữu hình và vô hình chung 
với nhau. 


Hơn nữa, khi bạn xuống núi, tự nhiên 
bạn nhặt những gì cần từ những thứ mình 
đã để lại đằng sau, nhưng lúc này bạn nhặt 
mà không nghĩ gì về việc nhặt chúng. Vì lần 
này bạn nhặt chúng vượt khỏi những dự 
định nhặt, bạn có thể sử dụng chúng một 
cách tự nhiên, khi cần, không có tư tưởng 
nào về việc dùng chúng. r1 


Lò nung ở bên trong chính bạn 





Niềm tin không lo) động 


ể có thể học về từ bỏ và dựa trên 

bản tâm của chúng ta là một cơ hội 
rất quý hiếm. Cơ hội liên quan đến nghiệp 
để học về điều này là việc biết ơn sâu xa về 
nó. Cứ tu tập và kinh nghiệm với sự từ bỏ và 
giao phó đến khi bạn thấu suốt nó và có thể 
áp dụng vào đời sống hằng ngày. Cứ tu tập 
miên mật, và đạt được khả năng sống đời 
mình với trí tuệ và từ bi. 

Không quan trọng bạn đọc bao nhiêu 
sách, hay nghe bao nhiêu bài giảng, và ngay 
dù bạn có thể thuật lại và nói về tất cả những 
điểu này, cuối cùng cũng chẳng giúp bạn 
chút nào. Ngay cho bạn học kinh, bạn sẽ 
không thể hiểu ý nghĩa chân thật của từ ngữ 
chỉ khi bạn có thể hiểu tờ giấy trắng. Một 


XÃ 


76. Tính thức và cười 





khi bạn có thể thực sự đọc những từ ngữ, 
bạn có thể thấy tất cả trí tuệ và chân lý của 
toàn vũ trụ chứa chỉ trong một từ... Vì tờ 
giấy trắng có nghĩa là trí tuệ của toàn thể, 
nhất tâm, và những từ ngữ miêu tả sự vận 
dụng của trí tuệ này. Làm sao bạn có thể 
thành Phật mà không có kinh nghiệm sự kỳ 
diệu của cả hai: nhận biết và có thể dùng trí 
tuệ của nhất tâm? 


Buông bỏ ý nghĩ rằng tư tưởng hay tâm 
trạng nào đó đang gây trở ngại cho bạn, và 
buông bỏ ngay cả ý nghĩ rằng bạn phải thực 
hành miên mật; chỉ giữ niềm tin vững chắc, 
không lay động trong bản tâm bạn. Vì nó đã 
được ban cho mọi vật sẵn rồi, tất cả việc phải 
làm là tin vào nó. Tuy nhiên một số các bạn 
tự gắng sức quá một cách liều mạng cố tu 
tập, thường nghĩ, “Sao nó không hoạt động? 
Tôi được bảo răng nếu tôi giao phó mọi vật, 
nó sẽ tốt đẹp. Nhưng tại sao nó không hiệu 
quả với tôi?” Nếu bạn phí sức như thế, thì 
khó mà tiến tới. Ngay khi con rết nghĩ, “Làm 
sao tôi có thể bò thật tốt mà không vấp tất 
cả chân này với nhau?” “Lại lúc đó, những 
chân của nó trở nên rối loạn và không thể 
chuyển động. Có lẽ nói bạn cũng thế. Bị 


Lò nung ở bên trong chính bạn 





vấp ngã bởi những tư tưởng của riêng bạn, 
bạn không tạo được sự tiến bộ trong tu tập, 
nhưng đây là lỗi của ai? Tôi cứ dạy người ta 
về sự quan trọng của từ bỏ dính mắc, cũng 
như cách để làm thế, nhưng họ vẫn không 
từ bỏ chúng. Ngay sau khi bạn từ bỏ vật gì, 
nó sẽ khởi lên bên trong bạn, chỉ bỏ nó lần 
nữa. Tuy nhiên, thay vì bỏ nó nữa, người ta 
thường bực bội về nó, nghĩ, “Tôi bỏ nó rồi, 
nhưng không có gì thay đổi.” Ngay tư tưởng 
từ bỏ không hiệu quả là thứ bạn phải từ bỏ 
và đưa đến bản thể của bạn, nhưng nhiều 
người không làm điều này. 

Có một số người sống với thái độ, 
“Một người không thể chết hai lần. Cho dù 
trời sập, tôi sẽ bình tính và đối phó với bất 
cứ gì khởi lên, và chỉ sống trong bất cứ hoàn 
cảnh nào giáp mặt, dù xấu.” Người như thế 
thì tốt hơn những người lo lắng này nhiều 
và cuộc sống của họ kết quả là OK. Nhưng 
một người đây lo sợ và dính mắc nghĩ, “Dù 
tôi có từ bỏ những vấn đề của mình và giao 
phó chúng cho Chủ nhân Không, tại sao 
chúng không cải thiện? Chủ nhân Không, 
vui lòng giúp tôi!” Thái độ này không giúp 


gì cả, vì nó không thực sự từ bỏ. Nếu bạn 


-2ˆ 


78 Tỉnh thức và cười 





xin Chủ nhân Không giúp đỡ, thế thì bạn 
đã bắt đầu cho rằng Chủ nhân Không như là 
cái gì tách biệt khỏi bạn. Bản tâm của bạn là 
chính bạn. Tại sao bạn lại đối xử với nó như 
thể nó là vật tách biệt khỏi chính bạn. Hãy 
ngừng việc này! Khi bạn đã cảm thấy những 
việc đang hỏng, cách để chăm sóc những 
việc này là giao phó chúng đến chân tánh 
của chính bạn. Như ngài Huệ Năng đã nói, 
bản tánh của bạn vốn thanh tịnh! âm bạn 
được ban sẵn với mọi vật! Vì bạn hiện hữu, 
bạn đã được ban sẵn tất cả khả năng và trí 
tuệ! Vì bạn hiện hữu, bản tâm của bạn hiểu 
mọi vật và đáp ứng phù hợp! Bạn phải trải 
nghiệm và kinh nghiệm những sự thật này 
đến chỗ bạn hiểu chúng hoàn toàn và có thể 
tự do và tự nhiên áp dụng chúng trong bất 
cứ hoàn cảnh nào xảy ra. 


Khi chúng ta khát, chúng ta chỉ đi lấy 
nước uống, phải không? Trong cuộc sống 
hằng ngày, nếu chúng ta cấp thiết cần việc gì 
đó, bản thể của chúng ta tự nhiên cung cấp 
cách giải quyết. Dù nó có thể không phải 
là gì chúng ta mong đợi! Bất kể chúng ta 
có giác ngộ hay không, khả năng này đã có 
sẵn trong tất cả chúng ta. Chúng ta được 


Lò nung ở bên trong chính bạn 





ban cho những khả năng tuyệt vời như thết 
Chúng ta hoàn toàn chỉ như chúng ta là! Các 
bạn có thể đem vào hay gởi ra bất cứ gì cần. 
Tại sao có người nói, “Điều này quá khó, 
tôi không thể làm được,” mà không cố gắng 
kinh nghiệm hay cảm nhận cách tâm hoạt 
động? Thay vì cố gắng tự kinh nghiệm điều 
này, họ dành tất cả năng lượng cho những ý 
nghĩ về “tôi”, cho tham vọng của họ, và cho 
những dính mắc của họ. 


Thí dụ, những người ngày nay thường 
rơi vào tình yêu quá dễ và kết thúc trong 
kêu khóc và thở than. Tuy nhiên đừng phí 
nước mắt vào những chuyện như thế. Nếu 
bạn rơi một giọt nước mắt, nó nên là có thể 
tuôn ra một biển từ bi và trí tuệ, và cứu vô số 
chúng sanh. Nếu bạn có thể sống đời mình 
với trí tuệ này, thì bạn không chỉ có thể đạt 
được giải thoát chân thật mà cả vũ trụ cũng 
giao chìa khóa cho bạn. Hãy nói về điều này 
trong kỳ tới, và dùng thời gian còn lại hôm 
nay để hỏi. r¡ 


_22. 


S0 Tỉnh thức và cười 





NGƯỜI HỎII 1: Con biết ơn sâu xa về 
bài pháp của Thảy và sự giúp đố của Thầy 
cho mọi người. Con đã học Phật pháp nhiều 
năm. Con thường học kinh, nhưng những 
ngày này con đang đọc một lô về Thiên. Vì 
thế con hiểu một cách lý thuyết cách để trở 
thành một vị Phật. Tuy nhiên con đã không 
thể đưa điều gì vào thực hành và kinh nghiệm 
nó cho chính mình. Con nghĩ có nhiều lý do 
tại sao con không thể làm điều này. 


Từ lúc trẻ, con đã cảm thấy cần thành 
công trong xã hội. Nhưng sau khi con bắt 
đầu học về Phật pháp, mục đích này dường 
như có chút ngớ ngẩn đối với con. Con dẫn 
dân mất hứng thú vẻ vật chất. Những ước 
muốn con vẫn cảm thấy để thành công trên 
thế giới đã bắt đầu dường như tâm thường. 
Vì vậy con cảm thấy vài lúc căng thẳng. Có 
thể nào vừa tu tập Phật pháp và vừa sống tốt 
trong thế giới vật chất không? 

SƯ BÀ: Tôi hiểu. Như tôi đã nói trước 
đây, hãy sống đời sống hằng ngày của bạn 
một cách chân thật và tử tế là hành Thiên 


Lò nung ở bên trong chính bạn 





và chính nó là Đạo. Mọi vật trong lãnh vực 
vật chất kết thúc như những chiếc bầu bị vỡ 
trong truyện về Buseol. Thân chúng ta giống 
như bầu đây nước, vì thế bản tâm chúng ta 
là nơi chúng ta cần giao phó mọi thứ. Bản 
tâm giống như lò nung. Nếu bạn chỉ việc 
giao phó nó những thứ bạn phải đối mặt, lò 
nung ấy sẽ làm tan chảy tất cả chúng và đưa 
trở ra thứ mới. Không cần lo lắng về cái gì 
sẽ được sản xuất sau đó. Chỉ cứ buông bỏ 
và giao phó cho đến khi tự chính bạn hiểu 
những khả năng của bản tâm mình. Chỉ làm 
điều này vô điều kiện, và trong mọi hoàn 
cảnh. Bất kể bạn muốn tự hiểu điều này bao 
nhiêu, bạn sẽ không thể tạo bất cứ tiến bộ 
nào cho đến khi bạn bắt đầu thực sự từ bỏ. 


NGƯỜI HỎI 1: Tham vọng của con về 
tài sản không phải để được lợi ích cho riêng 
con, nó được dự định vì lợi ích người nghèo. 
Con vẫn phải từ bỏ nó sao? 


SƯ BÀ: Khi chúng ta khát, chúng ta 
chỉ uống nước mà không nghĩ gì về uống. 
Khi chúng ta ăn và nói, chúng ta làm nó một 
cách tự nhiên. Khi bạn cho người khác vật 
øì, chỉ cho mà không nghĩ vẻ cho, và tiếp 
tục tiến tới. Chỉ sống như thế. Một khi bạn 


81 


82 Tỉnh thức và cười 





cho vật gì, kết thúc tại đó. Buông bỏ mọi 
tư tưởng về đã cho vật gì. Tại sao? Vì “FA” 
không tồn tại. 


Một người đang hôn vợ khi con anh 
ta bước vào phòng và gọi anh, “Cha ơi”. 
Anh ta buông vợ và bế con, nói, “Cha đây! 
Con đã núp ở đâu?” Khi anh ta đang bế con, 
mẹ anh ta từ phòng khác gọi anh. Anh để 
con xuống và đến với mẹ mình. Anh ta gặp 
ba người khác nhau. Anh ta có chỉ là một 
người trong mỗi lần không? Không. Anh 
ta là chồng khi gặp vợ, một người cha với 
con, và một người con với mẹ mình. Có ai 
trong những người này giống hệt người anh 
ta thực sự là? Không. 


Những gì người ta nghĩ về “lôi hay 
“Ta' luôn luôn thay đổi và không bao giờ 
giống như cũ dù trong tích tắc, vì thế cái 
“[a” được cho là trống không. Mọi vật 
trong cuộc sống của chúng ta là rỗng không, 
nó thay đổi mọi lúc. Chỉ giao phó tất cả nó 
cho Chủ nhân Không, vì đó là bản thể bất 
biến đang tạo ra mọi vật. Chủ nhân Không 
là cái cho phép mọi vật hoạt động với nhau 
như một, nhưng nó không phải là khía cạnh 
hay bộ phận tách biệt. Bạn chỉ có thể tìm 


Lò nung ở bên trong chính bạn 





thấy nó trong chính bạn, nhưng nó được kết 
nối với mọi vật và vận hành như là một với 
mọi thứ. Vì thế xin đừng nghĩ, “Lôi đã làm 
điều này” hay “Bạn đã làm việc kia”. Thay 
vào đó, chỉ tu tập thoải mái, bỏ đi những 
ý tưởng “tôi từ bỏ” hay “tôi đã không từ 
bỏ”. Hãy sống trong khi hoàn toàn từ bỏ 
những ý tưởng như thế, và đến Trung tâm 
Thiền thường hơn. Hãy lắng nghe những gì 
chư tôn đức và những hành giả khác nói, và 
dùng đó như món ăn tỉnh thần đối với sự tu 
tập của bạn. 


NGƯỜI HỎI 2: Một việc nghiêm trọng 
đã xảy ra từ lần cuối con có dịp gặp Thây. 
Cha con qua đời, và chúng con làm tang lễ 
cách đây vài hôm. Con vẫn không biết có 
đủ để gọi mình là Phật tử, cũng không chắc 
về cách cư xử thế nào trước một đạo sư như 
Thây. Điều chắc chắn là lòng tôn kính sâu 
xa của con với Thầy. Con đã đọc khắp triết 
Đông và Tây, và con khá tin tưởng sự hiểu 
biết của mình về những gì con đọc. Khi con 
nghe những Pháp thoại của Thây, đối với 
con những bài giảng của Thây rõ ràng chứa 
đựng những ý nghĩa sâu sắc của tất cả những 


Jó 


84 Tỉnh thức và cười 





sách này, vì thế con muốn hỏi Thây vài câu 
hỏi xảy ra sau khi con chôn cất cha con. 


Trước tiên, Thầy đã nói rằng khi tu tập 
trong núi, Thây cảm thấy những ngôi mộ 
biểu hiện yếu tính của vũ trụ và vì thế Thầy 
thường tu tập gần những ngôi mộ. Tại sao 
Thầy cảm thấy những ngôi mộ đó biểu hiệu 
yếu tính của vũ trụ? 

Thứ hai, hôm nay Thây lại nói khi 
chúng ta biết về cõi vô hình, thực tại của 
phần 50% không thấy được, chúng ta có thể 
đi hết con đường đến đỉnh núi và có khả 
năng biết toàn thể, biết cả hai lãnh vực này 
và lãnh vực kia. Nếu cõi vô hình ám chỉ thế 
giới sau khi chết nơi mà những linh hồn cư 
ngụ, thì đối với người như con không thể 
thấy thế giới sau khi chết, con sẽ biết ơn nếu 
Thầy có thể nói cho chúng con những con 
quỷ thật sự là gì. 


Thứ ba, những con cháu luôn luôn 
muốn tìm địa điểm tốt nhất để chôn cất cha 
mẹ họ. Truyền thống nói rằng bất cẩn khi dời 
mộ tổ tiên, hay sau đó chăm sóc không đúng 
cách, sẽ gây cho chúng con nhiều vấn đề. Con 
muốn biết điều này có thật hay không. 


Lò nung ở bên trong chính bạn 





SƯBÀ: Đôi khi những ngôi mộ được 
gọi là “Những đỉnh đồi” hay “Những nơi 
huyền diệu”. Ở Đại Hàn, chúng ta làm 
những ngôi mộ tròn, đúng không? Chúng 
ta làm những núi mộ hình tròn để biểu thị 
nguyên lý của vòng tròn, tâm toàn mãn, kết 
hợp “trước” và “sau và nó cũng kết hợp mọi 
vật xuyên suốt trời đất đến một. Đây là lý 
do chúng ta chôn cất cha mẹ mình trong 
những ngôi mộ tròn. Vậy nếu cái tách này 
là ngôi mộ, mọi vật trong vũ trụ được chứa 
trong nó. Vì mọi vật không hai, những 
người nằm trong mộ và những người nhìn 
ngôi mộ không tách biệt. Để chỉ tính toàn 
bộ này, những ngôi mộ được làm tròn. Vì 
thế đôi khi chúng ta cũng gọi ngôi mộ là 
“Thâm sơn”. Nếu bạn nghĩ về điều này một 
cách sâu sắc, và thấy mọi vật bất nhị, thì đây 
là con đường đạt tới năng lượng và trí tuệ 
của vòng tròn và tâm toàn mãn. Mọi vật tùy 
thuộc bạn nghĩ thế nảo. 

Sống và chết không phải là hai; chỉ hình 
dạng bên ngoài biến mất, trong khi bản thể 
của nó vẫn như thế, vượt trên sống chết. Khi 
nước đông lại, nó thành băng. Khi băng tan, 
nó lại trở thành nước, vậy thôi. Giống như 


j5 


86 Tính thức và cười 





sự tương quan giữa nước và băng, khi một 
người chết, anh ta hay chị ta là một thi hài 
— chỉ nhãn hiệu thay đổi. Người sống không 
tách biệt với người chết. Vì mọi vật không 
hai, vì tâm của quá khứ, hiện tại và tương lai 
không tách biệt, mọi vật được kết hợp với 
nhau như một. 


Vì mọi vật được kết hợp với nhau và 
vận hành như một, thế giới chúng ta sống 
đây đôi khi được mô tả như tu viện của Phật. 
Mỗi một nơi chứa chân lý Phật dạy. Vì thế, 
đã lâu khi ai đó hỏi, “Tôi có thể tìm chân lý 
Phật dạy ở đâu?” Những thiền sư không đáp 
bằng lời. Một thiển sư vẽ vòng tròn; thiền 
sư khác vẽ vòng tròn và chấm một điểm giữa 
vòng; thiển sư khác bước qua một xác chết 
và đi vòng quanh ba bốn lân, và bỏ đi; thiền 
sư khác vẫn giữ yên lặng không làm gì cả. 
Làm sao ngôn ngữ có thể diễn tả sự sâu xa và 
hoàn hảo của tâm? 

Như tôi đã nói trước đây một chút, 
người nhìn ngôi mộ và người trong mộ 
không phải là hai. Ngôi mộ tròn biểu thị 
răng tâm “trước” và tâm “sau” được họp 
chung với nhau. Nếu tâm bạn trở nên sáng, 
bạn sẽ tự biết điều này. Nếu bạn thực sự biết 


Lò nung ở bên trong chính bạn 





răng mọi vật không hai, bạn sẽ đạt được và 
có thể sử dụng năng lượng và trí tuệ của mọi 
vật đang hoạt động với nhau như một. Vậy 
xin hãy hết sức quán sát nguyên lý bất nhị 
trong khi giao phó mọi vật đến Chủ nhân 
Không của bạn. 


Câu hỏi khác của bạn là gì? 


NGƯỜI HỎI 2: Người ta thường tin 
răng nếu chúng ta làm việc gì không đúng 
cách trong tiến trình dời thân của tổ tiên hay 
săn sóc một ngôi mộ, điều này sẽ gây một 
số vấn đề trong đời sống của chúng ta. Điều 
này có thật không? 


SƯ BÀ: A! thế đó. Nếu bạn tu tâm, bạn 
không cần lo lắng về điều đó. Tu tâm nghĩa 
là hoàn toàn buông bỏ mọi sự — bao gồm tất 
cả những học thuyết như Đại thừa, Nguyên 
thủy, và những thứ khác — và quán sát chân 
lý mà mọi thứ vận hành như một. Vậy nếu 
bạn thực sự tu tâm, làm sao cách bạn săn 
sóc những ngôi mộ của tổ tiên bạn có thể 
gây những sự tốt hay xấu? Tâm không hình 
tướng. Bạn hiểu không? Vậy dù cho bạn đặt 
một ngàn linh hồn hay ý tưởng vào tâm bạn, 
hay đem chúng ra khỏi tâm mình, sẽ không 
có vấn đề gì, vì không có vật gì tách rời khỏi 


5ˆ 


88 Tỉnh thức và cười 





bạn. Thực vậy, khi bạn tìm một nơi để chôn 
cất cha mẹ bạn, nếu bạn có một cảm nhận 
tốt về một chỗ nào đó, thì đó là nơi thích hợp 
để chôn họ. Sự tu tập này hoàn thành và bao 
sôm tất cả những lãnh vực khoa học như 
địa chất học, thiên văn học, y học, và vật lý 
học thiên thể. Nói cách khác, bạn đang học 
cách để sống thuận theo tiết tấu của chân lý 
và cách dùng năng lượng ấy một cách tự do. 
Vậy xin đừng đặt mình vào những trói buộc 
bằng những tư tưởng như thế. 


Khi bạn biết từ kinh nghiệm, nếu bạn 
dựa trên những mê hoặc thành công hay tin 
vào những điều mê tín, bạn không thể làm 
dù công việc nhỏ nhất mà không lo lắng. 
Tuy nhiên khi bạn từ bỏ những ý tưởng mê 
tín như thế, cuộc sống của bạn sẽ ít phiền 
phức hơn và những sự việc đến với bạn thực 
sự sẽ có kết quả tốt hơn trước đây. Chỉ để 
kiếm sống, bạn phải chịu đựng rất nhiều 
phiền toái; ngoài ra, rất nhiều người sống 
không có bất cứ ý nghĩ nào về việc mình từ 
đâu đến, mình sẽ đi về đâu, hay làm sao để 
sống như một người thực sự. Irong những 
hoàn cảnh này, không đáng buồn vì đã phí 


đời mình vào những cảm giác tăng thêm lo 


Lò nung ở bên trong chính bạn 





âu vì mê tín sao? Hãy buông bỏ mọi sự! Nếu 
bạn sống trong khi giao phó mọi sự cho bản 
thể của mình, mọi việc sẽ ổn thôi. 


NGƯỜI HỎI 3: Con đã tự học về Phật 
giáo và đã có vài nghi vấn một thời gian, 
nhưng con không biết hỏi ai. Dù sao, hôm 
nay con đã đến Trung tâm Thiền Nhất Tâm 
lần đầu và muốn hỏi thây về những việc này. 

Hình như thế giới bị chìm ngập bởi cái 
xấu và đang trở nên hư hỏng hơn khi thời 
gian trôi qua. Ngoài ra dân số dường như 
gỉa tăng cân xứng với sự hư hỏng lớn lên của 
thế giới. uy nhiên, trong Phật giáo, chúng 
ta được nói là thật khó được sanh làm người, 
vì trước tiên phải tích lũy một lô đức hạnh 
để được thân người. Tại sao dân số cứ gia 
tăng khi đã nói rất khó tái sanh như một con 
người? Ngoài ra, trong các tôn giáo khác, 
người ta nói rằng Chúa tạo ra thế giới, nhưng 
Phật giáo giải thích thế nào về khởi thủy của 
thế giới? Theo những bài viết Phật giáo mà 
con đã đọc, tâm tạo ra sự hiện hữu của thế 
giới này. Trong Phật giáo, chúng ta được nói 
răng tất cả chúng sanh đêu có Phật tánh, và 
bản tánh của con người là tỉnh khiết và thanh 


52 


00 Tỉnh thức và cười 





tịnh. Con muốn biết tâm tinh khiết và thanh 
tịnh này lúc khởi thủy khởi động cách nào, 
và làm sao nó tạo ra mọi thứ trong vũ trụ? 

SƯ BÀ: Mọi vật trong vũ trụ được tạo 
thành bởi đất, nước, gió và lửa. Những 
sinh vật bên trong thân bạn cũng được làm 
bằng bốn yếu tố này. Hơn nữa, chúng ta 
sống bởi ăn đất, nước, lửa và không khí 
bên ngoài thân mình phải không? Thân 
chúng ta dựa trên bốn yếu tố này vì thân 
chúng ta khởi lên từ chúng. Cái tách trong 
tay tôi cũng do đất nước gió lửa kết hợp 
với nhau. Lất cả vật chất được hình thành 
bởi sự kết hợp của những yếu tố này. Khi 
bốn yếu tố này tách rời, chúng không thể 
sản sinh cuộc sống. uy nhiên, khi chúng 
kết hợp với nhau, chúng tạo ra một hình 
thể sống, và từ đây, tất cả chúng sanh bắt 
đầu phát triển. 


Trong quá khứ xuyên qua vô số niên 
kỷ, có những lúc chúng ta làm việc tốt và 
những lúc chúng ta làm việc xấu. Có lúc 
chúng ta cư xử điên rồ và có lúc chúng ta 
cư xử khôn ngoan. Khi sống như thế, chúng 
ta phát triển khả năng để khởi lên Một Tư 


Tưởng, để kết nối đến bản thể của chúng ta 


Lò nung ở bên trong chính bạn 





và cộng thông với mọi vật khắp vũ trụ, và 
qua lực tiến hóa đó chúng ta tiến triển đến 
mức độ của con người. 

Vì lực tiến hóa khởi lên từ tất cả kinh 
nghiệm tích lũy, chúng ta, con người được 
gọi là thú vật cao nhất. Hãy xem thí dụ về 
con thỏ. Khởi nguyên, chân của thỏ dài bằng 
nhau. Nhưng khi chúng chạy lên đồi, chúng 
không thể chạy mau vì chân dài bằng nhau, 
để chúng dễ dàng bắt môi và ăn. Sau nhiều 
kinh nghiệm như thế, chúng khởi lên một 
ý nghĩ rằng “Chân trước chúng ta cần ngắn 
hơn một chút. Lôi mong chân trước của tôi 
không dài như thế.” Về sau, chúng sanh ra 
với chân trước ngắn hơn. 


Hừm, nhiều bạn dường như không 
hiểu... Hãy xem thí dụ về giáo dục khi mang 
thai. Có một cặp vợ chồng, cả hai đều dễ coi, 
nhưng vì cả hai đều có phẫu thuật tạo hình. 
Khi họ sanh một bé trai, nó không được hấp 
dẫn, vì nó giống sự xuất hiện nguyên bản 
của cha mẹ nó. 


Vì thế mọi người nói, “ Lại sao cha mẹ 
đễ coi lại sinh ra một đứa bé vô duyên thế?” 
Tuy nhiên, khi bà vợ mang thai đứa thứ hai, 
ai đó bảo họ, “Đừng nghĩ về sự xuất hiện 


9L 


02 Tỉnh thức và cười 





nguyên bản của mình. Thay vào đó, hãy 
nghĩ về ông nội của bạn, người rất đẹp trai. 
Trong khi nghĩ về khuôn mặt và thân hình 
mạnh mếẽ của ông, hãy coi như đứa bé chưa 
sinh của bạn. Hãy hình dung đứa bé sẽ xuất 
hiện như thế.” Lần này họ có một bé dễ coi 
giống hệt ông cố của nó. 

Đây là lối làm việc của tâm. [âm không 
có tay, không chân, không thân. Nhưng nó 
có thể đến được ngay cả một đứa bé chưa 
sinh. Khi bạn vẽ một khuôn mặt dễ nhìn 
với tâm mình, đứa bé sẽ dễ nhìn. Điều này 
có thể được vì ở mức bản thể tối hậu của 
chúng ta, tâm của đứa bé chưa sinh và tâm 
của cha mẹ nó không tách biệt nhau. Dù 
chúng ta già hay trẻ, đây không phải đời 
sống duy nhất mà chúng ta muốn sống. 
Đừng nghĩ răng không có đời sống kế tiếp. 
Ngay cả những chiếc lá rơi trong mùa Thu, 
trong mùa Xuân chúng sẽ xuất hiện. Tôi 
mong răng bạn sẽ dùng tất cả khả năng tiến 
hóa của tâm để vẽ một hình thể tốt cho đời 
sau của bạn. 


Phúc lợi của quốc gia cũng tùy thuộc 
vào cách chúng ta sử dụng tâm mình. Tổng 


thống và Nghị sĩ được chọn khi đa số phiếu 


Lò nung ở bên trong chính bạn 





được bỏ cho họ. Cũng vậy, nếu tâm của 
nhiều người nghiêng về điều xấu, lực đẩy xấu 
này có thể gây ra mọi thứ tai họa và nhiễu 
loạn. Mọi sự tùy thuộc vào tâm! Cũng thể 
khi bạn dùng tâm khôn ngoan, bản thể vô 
hình biết tư tưởng đó và khiến nó bày tỏ vào 
thế giới, rồi mọi việc sẽ tiến triển thuận lợi. 

Khi những hoàn cảnh chín muỗi, 
những vấn đề khó khăn xảy ra trong thế 
giới này trên một vòng thường lệ, đôi khi 
nó hằng năm trăm năm, đôi khi nó hằng 
một ngàn năm, và đôi khi nó hằng một trăm 
ngàn năm. Chúng ta có tài sản và công nghệ 
không cân xứng với kinh nghiệm con người. 
Nhưng những việc này thường kết quả gây 
ra một lô những vấn đề vì trình độ tâm 
của chúng ta quá thấp để nhận và tiêu hóa 
chúng. Như thế chúng ta mất nhiều những 
lợi ích của công nghệ và những phát triển vật 
chất này. Công nghệ mở mang rất nhanh, 
nhưng chúng ta không thể điều khiển một 
cách thích hợp những thay đổi này vì sự mở 
mang tâm chúng ta không giữ tốc độ. Hãy 
nghĩ về một cái bát, nếu bát quá nhỏ, nó 
không thể chứa nhiều, và bất cứ gì nhiều 
hơn sẽ tràn ra và làm bẩn. 


23 


94 Tỉnh thức và cười 





Đây là nguồn gốc của vấn đẻ. Do đó, 
chúng ta phải bắt đầu bằng cách làm cho 
tâm chúng ta rộng hơn và sâu hơn. Để làm 
điều này, chắc chắn phải buông bỏ mọi tư 
tưởng như là “Phật giáo Đại thừa”, “Phật 
giáo Nguyên thủy”, “Những việc này đang 
tiến triển tốt”, “Những việc này đang tiến 
triển xấu” hay “lôi là người tốt nhất”, 

Hãy hỏi lại vấn để này vào lần tới. Dù 
khi bạn đặt câu hỏi, hãy hỏi mà không nghĩ 
là hỏi. Rồi câu hỏi của bạn sẽ trở thành chất 
dinh dưỡng cho sự tu tập của tất cả mọi người. 


NGƯỜI HỎII 4: Sau khi đọc một cuốn 
sách của Thây, hôm nay con đến đây lần 
đầu để nghe pháp thoại của Thây. Con trai 
con được sanh vào tháng năm vừa rồi. Con 
rất vui mừng, nhưng khi nó vừa được một 
tháng, nó bị bệnh đến nỗi như thể ở bên bờ 
sống — chết. Chúng con đến nhiều bệnh viện 
khác nhau trước khi cuối cùng nó được chẩn 
đoán là liệt não. Con cảm thấy rằng bệnh 
này phải là nghiệp quả của những việc sai 
lầm của riêng con. Làm sao con có thể trả nợ 
và cứu con của con? Con hoàn toàn bối rối. 


Lò nung ở bên trong chính bạn 





SƯ BÀ: Tôi đã dùng thí dụ này trước 
đây: Vàng được giữ với vàng, sắt với sắt, 
bạc với bạc, và táo với táo. Cũng vậy, người 
có nghiệp giống nhau thì tụ họp với nhau. 
Nhân quá khứ được kết nối trực tiếp với quả 
hiện tại. Người nhìn sự đau khổ và người 
đang đau khổ cả hai họp với nhau và đau 
khổ vì nhân giống nhau họ đã tạo trong quá 
khứ. Không có ý thức nào hiểu thấu những 
gì đang tiếp diễn, họ tự nhiên được kéo vào 
nhau vì nghiệp giống nhau của họ. Cũng 
như tiếng ồn của hai bình va vào nhau, mỗi 
người của bạn đã góp phần vào tình trạng 
này, vì thế bây giờ cả hai đang kinh nghiệm 
khó khăn đó với nhau. Vậy thì làm sao chúng 
ta có thể giải quyết vấn đề được gây ra bởi 
hành vi trong quá khứ của chúng ta? 


Hãy giao phó từng việc một đến chỗ 
bản thể của bạn, đến Chủ nhân Không. Bạn 
nên biết rằng toàn thể vũ trụ được kết nối 
trực tiếp đến bản tâm của mỗi người. Vậy 
hãy tin tưởng bản thể của bạn và giao phó 
mọi sự vào nó. Vì bệnh của con bạn đến từ 
bản thể như sự trừng phạt của nghiệp, bạn 
nên đưa nó về chỗ từ đó nó đến, chỗ bản 
thể. Giao phó bệnh tật của con bạn đến Chủ 


25 


9ó Tính thức và cười 





nhân Không, biết rằng bệnh tật này khởi 
lên từ Chủ nhân Không, vì thế Chủ nhân 
Không có thể chữa lành nó. Rồi, như nước 
đổi sang thể khí, mọi vật sẽ thay đổi. Nghiệp 
sây nên sự đau khổ của bạn sẽ hoàn toàn 
biến mất. Khi bạn ngã xuống, bạn là một 
với người sẽ nâng bạn lên. Không có ai khác 
mang đến đau khổ cho bạn, cũng không có 
ai khác lấy nó đi. Bạn là người tạo nó, vậy 
bạn cũng là người có thể giải quyết nó. 

Bạn phải đưa ngược vấn đẻ đến chỗ 
nó từ đó đến. Rồi những nghiệp thức đang 
sây vấn đề đó trong bạn sẽ được tái sanh 
như những Bồ tát. Khi điều này xảy ra, tất 
cả nghiệp gây ra cho bạn bị tổn thương, bị 
kết tội bất công..., sẽ biến mất cả. Thế thì 
tất cả những chúng sanh bên trong thân và 
não con của bạn sẽ trở nên lanh lợi, đáp ứng 
và lưu thông năng lượng khắp toàn thân 
nó. Vậy tình huống của nó sẽ chứng minh. 
Đây không chỉ là lý thuyết. Tuy nhiên, con 
đường duy nhất để biết chân lý này là làm 
và cố gắng. Bạn phải tạo nỗ lực để áp dụng 
điều này cho chính mình, rồi thì bạn sẽ kinh 
nghiệm nó. Khi bạn đã kinh nghiệm điều 


này, niềm tin và sự chân thành của bạn sâu 


Lò nung ở bên trong chính bạn 





hơn, và bạn sẽ biết, “A, nó đây! Mỗi một vật 
dù nhỏ hay lớn, tất cả đến từ chính tôi.” Vì 
bạn đến thế giới này, mọi vật trong đời bạn 
hiện hữu. Ngay cả những vật như “công án”, 
những câu dành để khuấy động sự giác ngộ, 
cũng hiện hữu chỉ vì bạn hiện hữu. Bạn là 
nguồn cội của mọi vật trong đời bạn, vì thế 
bạn là người có khả năng săn sóc tất cả nó. 
Vài người than phiền rằng những việc 
tại chùa không được tổ chức tốt lắm, hay 
họ tranh cãi về những gì chúng tôi dạy ở 
đây là Phật giáo Nguyên thủy hay Phật giáo 
Đại thừa. Xa hơn, một số còn nói xấu tăng 
ni. Tuy nhiên, hãy nghĩ về tăng ni. Dù họ 
thi thoảng tạo lỗi lầm, họ đã bỏ lại đăng sau 
cha mẹ và anh em, và đã không lập gia đình. 
Trên con đường đến chân lý, họ bước đơn 
độc, mặc bộ đồ xám của những người quyết 
định thực hành trung đạo. Cư sĩ nuôi tóc 
dài và tạo dáng cho nó, nhưng tăng ni cạo 
láng tóc của họ. Tại điểm nào đó, họ quyết 
định ném hết mọi thứ và dứt khoát tu tâm 
để ngăn chặn mọi thứ khác, và trong khi làm 
như thế, là đã tạo một bước dài vĩ đại. Vì thế 
bạn có nên thực sự chỉ trích hay tìm lỗi của 


họ không? 


S7, 


08 Tỉnh thức và cười 





Bất kể những lỗi lầm của họ, bạn nên 
cư xử như bạn là người quyết định tu tâm. 
Cư sĩ đạt được chứng ngộ, như Buseol và 
Duy Ma Cật, không bao giờ nói một lời chỉ 
trích tăng ni. Họ chỉ giúp tăng ni thức tỉnh. 
Tuy nhiên một số bạn nói xấu tăng ni rằng, 
“Hãy nhìn những thí dụ dành cho Buseol và 
Duy Ma Cật. Cho dù họ không cạo đầu, họ 
thực hành rất miên mật. lăng ni ngày nay 
không xứng đáng.” Tôi mong rằng các bạn 
sẽ bỏ tâm phân biệt. Khi bạn thấy những 
chiếc y mà tăng ni mặc, hãy có một tâm 
khiêm tốn và kính trọng về phía họ. Khi 
bạn thấy tăng ni ấy không có gia đình, bạn 
không cảm thấy khiêm tốn bởi những gì họ 
đã hoàn thành sao? 


Tại sao bạn không cảm thấy đồng tình 
chút nào với tăng ni? Trong trường hợp 
cư sĩ, người đàn ông và đàn bà chia sẻ đời 
sống với nhau và chăm sóc lẫn nhau. Họ 
giúp nhau những bữa ăn, lo lắng về quần 
áo của nhau khi thời tiết xấu, giữ ấm nhau 
ban đêm, và lấy ly nước khi người kia khát, 
còn tăng ni hoàn toàn một mình trên thế 
giới, không ai khác săn sóc khi họ đói hay 


lạnh. Nếu bạn ở trong tình trạng của họ, 


Lò nung ở bên trong chính bạn 





bạn không cảm thấy thương mình sao? Dù 
bạn có một lô khó khăn trong cuộc sống, 
đời sống một tu sĩ không khó khăn hơn 
sao? Thế bạn không nên có vài thông cảm 
với họ sao? Dù cho không thể giác ngộ, dù 
họ quên bổn phận, cư xử tệ, ngay cả đánh 
nhau và gây gổ, nếu bạn nghĩ nhiều một 
chút về cuộc sống của họ, bạn sẽ cảm thấy 
thương họ nhiều hơn. 


Giả sử anh hay chị bạn cạo đầu, bỏ nhà 
để trở thành tu sĩ. Nếu bạn thấy họ nỗ lực 
như thế để trở thành người giác ngộ, bạn 
không cảm thấy biết ơn họ sao? Nếu bạn 
nghĩ về chính mình kinh nghiệm những 
khó khăn như những tăng ni bạn thấy, bạn 
không bao giờ có thể nói xấu về họ. Nếu bạn 
cảm nhận sâu xa tình trạng của họ, tim bạn 
sẽ trải rộng đến họ như thể họ là con cái, cha 
mẹ, hay anh em của chính bạn. lôi rất vui 
khi nhìn thấy pháp phục màu xám mà tu sĩ 
mặc. Bất kể họ là tu sĩ tốt hay không, bất kể 
họ đang làm việc giỏi hay không, tôi cảm 
thấy vui khi họ khoác bộ đồ xám. 

Trong lá cờ của Đại Hàn, có một vòng 
tròn ở giữa được chia thành trời và đất, và 
ở mỗi góc lá cờ là một bộ có ba, bốn, năm 


2. 


100 Tỉnh thức và cười 





hay sáu đường. Lá cờ được vẽ như thế để chỉ 
răng mọi vật trong vũ trụ là một toàn thể 
được kết nối. Ióm lại, nó có nghĩa là bản 
thể của vũ trụ là bản thể của nhân loại, và 
bản thể của nhân loại là bản thể của vũ trụ. 


Vậy nếu bạn quyết định dựa trên và 
khám phá bản tâm của mình thì bất luận 
người bạn gặp không xứng đáng ra sao, 
bạn nên nhìn người đó như chính bạn, hãy 
nghĩ, “Đó là những gì ta đã có lần như thế, 
khi ta vô minh, khi ta còn đang học cách 
để trở nên một con người.” Nếu bạn có thể 
thực hành như thế, con bạn sẽ hoàn toàn 


bình phục. 


Tôi thấy vài trường hợp giống thế 
khi tôi đang thăm nước Mỹ, ở San Jose và 
New York. Có một em bé đau khổ vì liệt não 
giống con bạn. Nó không thể cử động thân 
và hầu như bị hôn mê. Tuy nhiên, cha mẹ 
và chú của nó thành khẩn cùng cực trong 
việc giao phó tất cả cho Chủ nhân Không. 
Khi họ đem nó đến đây lần sau cùng, dù nó 
không hoàn toàn bình phục vẻ thân thể, tôi 
thấy răng nó đã trở thành một cậu bé đáng 
yêu và tò mò. Ai đã giúp nó trở thành như 
thế? Những kết quả tốt có thể xảy ra vì thành 


Lò nung ớ bên trong chính bạn 





viên gia đình nó cũng đang tu tập rất thành 
khẩn, và điều này kết hợp với tâm của tu sĩ. 
Nói chung, một tu sĩ khởi lên một tư tưởng 
tốt với ai đó, người đó cũng phải tu tập miên 
mật để sự kết nối được tạo ra giữa họ. 

Nếu tâm bạn sáng chói, bạn có thể 
giúp người khác sống vui tươi. Nếu chỉ có 
một người trong gia đình thấu hiểu nguyên 
lý này của nhất tâm, người đó trở thành 
ngọn đèn trí tuệ cho phần còn lại của gia 
đình. Nếu tâm bạn sáng chói, thì ánh sáng 
đó chiếu lên người khác và làm rạng rỡ cuộc 
đời của họ. Vì thế người chung quanh bạn 
cảm thấy an tâm, và họ trở nên hài hòa hơn 
sống đời sống tốt. Không đủ để hiểu nguyên 
lý này một cách thông minh, bạn phải đặt nó 
vào thực hành và kinh nghiệm nó với chính 
mình bằng lòng tin vào Chủ nhân Không và 
giao phó mọi vật cho nó. 7 


101 


102 Tỉnh thức và cười 





Côu chuuên của Phệt Béo Liên Hoa 
(Hoo sen quú oié) 


ếu không có câu hỏi nào khác, 

tôi muốn tiếp tục với một đề tài 
tôi đã nói cách đây không lâu. Khi chúng 
ta quan sát lãnh vực hiện tượng trong đó 
chúng ta sống, đôi khi bệnh tật, đau khổ, tai 
ương, chiến tranh, và nghèo đói dường như 
thình lình xảy ra khắp nơi, và vào lúc khác, 
nó hoàn toàn biến mất. Bạn có biết tại sao 
không? Vì thế giới hiện tượng mà chúng ta 
sống luôn luôn được kết nối và hỗ tương tác 
động với pháp giới. 

Hãy để tôi kể các bạn nghe một câu 
chuyện xưa. Hãy nghe cẩn thận, và đừng nghĩ 
đây chỉ là một câu chuyện. Ngày xưa có một 
anh trai và em gái được sanh cách nhau một 
năm, ở một gia đình rất nghèo. Khi những 


Lò nung ớ bên trong chính bạn 





đứa trẻ lên ba và hai tuổi, cả hai cha mẹ chúng 
đều chết trong cùng một năm, và những đứa 
trẻ mồ côi, lang thang khắp nơi. Một hôm, 
một vị tăng tìm ra chúng, và xúc động bởi 
điều kiện đáng thương của chúng, ông thu 
xếp một ngôi chùa để chăm sóc chúng. Bé 
trai được gởi đến tăng đường, bé gái được gởi 
đến ni đường, và ở đó chúng lớn lên. 

Một đêm, khi bé gái được mười tám 
tuổi, một người đàn bà trông giống hệt cô 
bé thình lình xuất hiện trong một giấc mơ, 
và nói, “Hãy nghe cho kỹ, cách đây một 
trăm ngàn năm, một nhóm ác thần gây hỗn 
loạn lớn tại thiên giới nơi ta từ đó đến. Nếu 
sự hỗn loạn đó được phép tiếp tục ở thiên 
giới, ảnh hưởng xấu sẽ lan rộng khắp nơi, 
và thế giới này của các con cũng sẽ rơi vào 
hỗn độn. Bệnh tật và tai họa sẽ ngự trị, và 
thế giới sẽ sắp hủy diệt. Vào lúc đó chúng ta 
sẽ chế tạo một ngôi sao lớn gọi là Phật Bảo 
Liên Hoa. Điều này có thể ngăn ảnh hưởng 
xấu trải rộng trong thiên giới, và trong khi 
làm thế nó cũng cứu thế giới này khỏi hủy 
diệt. Lừ nay con cần phải tu tâm cho miên 
mật để con có thể khôi phục Phật Bảo Liên 
Hoa. Vì có những tai ương phải chịu trong 


103 


104 


Tỉnh thức và cười 





năm trăm năm, và không có sự phục hưng 
của Phật Bảo Liên Hoa thì không thể tránh 
được chúng. Cứ tu tập miên mật. Rồi khi 
thời gian khó khăn đến, con sẽ có thể làm 
cho Phật Bảo Liên Hoa tái hiện. 


Con sẽ biết những tai ương đã trở lại 
khi trời mưa liên tục đến nỗi người ta không 
thể thấy mặt đất lâu hơn, khi gió thổi mạnh 
đến nỗi nó lay động cả trời đất, khi sương 
mù và mây dày đến nỗi người ta không thể 
thấy mặt trời hay mặt trăng. Người ta sẽ 
mất người lãnh đạo và đi loanh quanh, hay 
sẽ xử sự như họ không có người lãnh đạo, 
hay chính người lãnh đạo không đếm xỉa gì 
đến người ta. Mọi người sống sót rất khó 
khăn. Hơn nữa tâm của người ta và những 
chúng sanh khác sẽ trở nên rất rối rắm và 
phiên phức một cách kịch liệt đến nỗi cha 
mẹ không chăm sóc con cái, và con cái bỏ bê 
cha mẹ, trong khi bệnh tật, tai họa, và chiến 
tranh sẽ lan khắp thế giới. 


Như thế con phải tu tập bây giờ, thì khi 
thời gian khó khăn đến, con sẽ có thể khiến 
ngôi sao vĩ đại tái hiện. Nếu con có thể kết 
hợp tâm con với ngôi sao lớn, Phật Bảo Liên 
Hoa, nó sẽ sáng chói một lần nữa. Khi ngôi 


Lò nung ớ bên trong chính bạn 





sao tái hiện, ánh sáng của nó sẽ nâng đỡ toàn 
thế giới. Tuy nhiên, nếu con không thể làm 
điều này, thế giới có le bị phá hủy hoàn toàn. 
Do đó, con phải tu tập rất miên mật và có 
thể làm được những gì ta nói với con.” 

Dù người đàn bà đã nói rằng những 
việc này đã đang xảy ra trong năm trăm năm, 
năm trăm năm này có thể chỉ là một khoảnh 
khắc. Đối với người đang tu tập, năm trăm 
năm trong tương lai hay năm trăm năm 
trong quá khứ chỉ là một khoảnh khắc. Tuy 
nhiên đối với người không tu tập, năm trăm 
năm kéo dài năm trăm năm. 

Trong giấc mơ, người đàn bà tiếp tục, 
“Nếu con có thể khôi phục ánh sáng lớn và 
cứu thiên giới, con cũng sẽ đem lại hòa bình 
cho thế giới này. Những tai ương của thể 
giới này sẽ dần dần giảm bót, cuộc sống sẽ 
phồn thịnh và tất cả sẽ bình an.” 

Nghe xong những điều này, người em 
gái hỏi, “Sau khi khôi phục Phật Bảo Liên 
Hoa, làm sao chúng ta loại trừ được cái xấu?” 
Người đàn bà trả lời, “Không có gì để loại 
bỏ. Hãy nghe cho kỹ, và ta sẽ giải thích: 
Mara, Ác vương tạo ra một số lớn ác thần, 
đặt chúng dưới sự chỉ huy của hẳn, và rồi 


105 


10ó Tỉnh thức và cười 





dùng chúng để xâm chiếm thiên giới. Nếu 
thiên giới bị chìm đắm trong hỗn độn, nhân 
thế cũng rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, nếu 
thiên giới được bình an, nhân thế cũng trở 
nên bình an. Số ác thần này tăng trưởng ngày 
càng rộng lớn vì tâm xấu của chúng gây thêm 
nhiều cái xấu hơn nữa. Và cái xấu mới lại gây 
ra cái xấu hơn... Tuy nhiên khi ngôi sao vĩ 
đại tái hiện, nó bao trùm mọi vật và chiếu 
sáng tất cả. Một khi điều này xảy ra, những 
ác thần này yếu ớt và tan biến. Chúng hoàn 
toàn biến mất, chúng không thật sự là những 
sinh vật có thể chất. Khi ánh sáng bao trùm 
chúng, tâm xấu của chúng đổi thành tốt và 
tất cả chúng trở thành một. Giúp chúng thay 
đổi như thế là lòng từ bi chân thật”. 

Có thể cái xấu đó biến mất hoàn toàn vì 
nó giống như một cái bóng, nó không phải 
là cái gì hiện hữu thật sự. 

Người đàn bà trong giấc mơ tiếp, “Khi 
tâm con người trở nên lắm lẫn, và cái xấu 
có khuynh hướng gia tăng, những tai ương 
này có thể lại xảy ra. Chúng có thể xảy ra 
hằng ngàn năm hay hằng tỉ năm. Toàn thế 
giới sẽ rơi vào hỗn loạn và bị hủy diệt, hay 
nó có thể trỗi d ậy sau đó. Nó có thể bị phá 


Lò nung ớ bên trong chính bạn 





hủy bởi hỏa hoạn và lũ lụt, hay những việc 
này có thể hoàn toàn được ngăn chận. Chỉ 
có duy nhất một việc có thể chăm sóc tất cả 
những vấn đề này — tâm.” 


Nếu bạn hoàn toàn hiểu tâm vận dụng 
thế nào và có thể kết hợp tâm mình với tâm 
người khác và nếu bạn có thể làm sâu trí tuệ 
của mình hơn và tiếp tục tu tập, thì bạn có 
thể kết hợp tâm mình với cả những ngôi sao 
lớn ở thiên giới. Khi bạn có thể làm điều này 
thiên giới sẽ trở nên bình an và sung túc, và 
nó cũng làm cho thế giới này trở lại bình an 
và sung túc. Khi rối loạn xảy ra trên thiên 
giới, như thể rối loạn đó đang xảy ra trên 
mái nhà của chúng ta. Sự rối loạn này trên 
thiên giới gây ra tất cả những vấn đề trong 
cõi của chúng ta — gió thổi và những cơn bão 
bụi nổi lên, đất sụp xuống và nước trào lên, 
và con người trở nên rối loạn và không còn 
cư xử như loài người. Điều này có thể được 
gọi thời kỳ kết thúc, suy đồi, hay ngày tàn 
của thế giới. “1 


107 


108 


Tỉnh thức và cười 





Đặt mọi thứ vào lò nung 
bên trong bạn 


Nếu bạn quyết định tu tâm, đừng để 
tâm mình rơi vào những tư tưởng phân biệt, 
bạn không cần tạo những phân biệt như là 
“Phật giáo Đại thừa” hay “ Phật giáo Nguyên 
thủy”, “hệ thống” hay “không hệ thống”. 
Ngay cả những tư tưởng này cũng là một 
loại vọng tưởng, vì thế đừng để chính mình 
bị chúng lôi kéo. Việc duy nhất bạn cần làm 
là đặt mỗi một vật vào lò nung bên trong 
bạn, vào Chủ nhân Không. Dù những vật 
này tốt hay xấu được cân bằng trên một tư 
tưởng độc nhất. Chúng có thể thay đổi mau 
hơn một khoảnh khắc. Vì thế khi những vật 
đưa ra tốt, hãy từ bỏ chúng với lòng biết ơn. 
Và khi những vật không tốt, từ bỏ chúng, 
hãy biết, “Chủ nhân Không chăm sóc mọi 


Lò nung ớ bên trong chính bạn 





việc, vì thế chúng sẽ được đưa ra tốt nhất.” 
Dù khi bạn đau khổ hay đau ốm, bạn nên 
giao phó nó, hãy nghĩ, “Chỉ Chủ nhân 
Không có thể chữa bệnh của tôi.” Nếu như 
bạn đau khổ vì nghèo, bạn nên giao phó nó 
với ý nghĩ rằng “Chỉ Chủ nhân Không có 
thể giúp tôi khá hơn.” Nếu bạn có thể làm 
thế, thì có thể nó sẽ giúp tất cả những sinh 
vật bên trong thân bạn tiến hóa, và bạn sẽ có 
trí tuệ và khả năng sống giải thoát và tiến tới 
trước với một nụ CƯỜI. 

Đừng tự dính mắc với những gì người 
khác nói về nguyên lý của nhất tâm. Hãy 
buông bỏ khi bạn biết lý do của sự việc, và 
buông bỏ khi bạn không biết lý do, và chỉ 
đi tới không bám víu vào vật như thế. Đời 
sống của chúng ta giống như đám mây trôi 
chỉ tồn tại trong thoáng chốc. Mọi vật thay 
đổi hình tướng mỗi khoảnh khắc, và sự thay 
đổi và trôi chảy này tự nó là chân lý. 

Dù một chai đây nước bị bể, nước đó 
vẫn tôn tại, phải không? Nó chỉ thay đổi 
hình dáng và trôi chảy tự nhiên. Mọi vật 
trôi chảy giống thế, chỉ như chúng là. Bạn sẽ 
không thể sống khác. Bạn nên luôn biết ơn 
bốn yếu tố đất nước gió lửa. Chúng ta nên 


109 


l1 


Tỉnh thức và cười 





cảm thấy biết ơn mỗi một vật trên thế giới. 
Mỗi một vật là thầy của chúng ta. 

Dường như không có câu hỏi nào thêm 
hôm nay. Lần sau chúng ta gặp, nếu bạn có 
câu hỏi gì, nhất định hãy hỏi tôi. Dù tôi dạy 
bạn từ bỏ mọi vật, đừng nghĩ rằng nó có nghĩa 
là bạn không nên hỏi những câu hỏi. Có một 
câu nói xưa rằng dù khi đi qua cầu đá, bạn 
cũng nên thử trước khi qua. Dù bạn có thể 
nghĩ đã biết câu trả lời, bạn vẫn có thể hỏi một 
lần nữa, cả hai để kiểm tra sự hiểu biết của bạn 
và vì lợi ích cho người không thể biết. Hãy 
buông bỏ tất cả những ý tưởng và suy nghĩ về 
việc hỏi những câu hỏi, và chỉ làm nó. 

Dù chúng ta không thể thấy điện đến 
và đi, đèn vẫn bật lên. Cho dù bạn có thể 
thấy dây điện, bạn không thể thấy dòng 
điện chuyển động. Cũng thế, bạn không thể 
thấy tâm con người đến và đi. Hãy hiểu biết 
thông suốt cái tâm vô hình này vận hành 
thế nào, và hãy sống khôn ngoan. lôi mong 
răng bạn sẽ học để áp dụng lòng từ của bạn 
qua cả hai lãnh vực hữu hình và vô hình, 
và tôi cũng mong răng bạn sẽ đưa vào thực 
hành và tự kinh nghiệm những gì đã học 
hôm nay. Bây giờ hãy ngừng ở đây. r1 


BUÔNG BỎ VÀ QUAN SÁT 
Củ Nhật, 18 tháng 3 năm 1990 








ột lần nữa, chúng ta gặp nhau 

ở đây như những hành giả thân 
hữu. Hôm nay tôi muốn nói về sự kiện 
chúng ta phải đưa sự hiểu biết của chúng ta 
vào tu tập và áp dụng nó trong mọi phần của 
cuộc sống hằng ngày. Tôi muốn nói về điều 
này, vì trước khi cố gắng thành Phật, Bồ tát, 
hay là bậc Pháp khí, trước hết chúng ta phải 


học để trở thành một con người chân thật. 


Khi mọi tư tưởng của chúng ta trở về 
và khởi lên từ nơi nguồn cội, đây được gọi là 
cốt tủy của thiên định. Nếu bạn đạt được cốt 
tủy của thiền định, bạn cũng sẽ nắm được 
cốt tủy của giới luật, không chỉ riêng những 


Buông bỏ và quan sát 





người tu nắm giữ cốt tủy của giới luật. Như 
tôi thường nói với các bạn: Đối xử tử tế với 
người khác, không tạo phân biệt. Hãy xem 
cái đau của họ như cái đau của mình, và 
xem họ như con cái, cha mẹ, và anh em của 
mình. Đừng nhìn ngay cả một cội cây như 
vật gì tách biệt khỏi bạn. Trong khi làm như 
thế, bạn sẽ đạt được trí tuệ và trở nên tự do 
khỏi mọi dính mắc. Rồi mọi người khác sẽ 
trở nên tự do cùng với bạn. Không có người 
nào xấu sẵn. Đúng hơn, tất cả hành động 
xấu là kết quả của vô minh. Người ta dính 
vào những hành động xấu vì vô minh, và 
rồi, trong nhiều cách khác nhau, họ đau khổ 
vì hậu quả của những gì họ đã làm. 

Như có lần tôi đã nói, quá khứ không 
tổn tại vì nó hiện hữu trong hiện tại, và 
tương lai không tồn tại vì nó chưa đến. Hãy 
phân tích một trái dưa hấu. Đâu là hạt giống 
đã được trồng và lớn lên trong trái dưa hấu? 
Bây giờ hạt giống đó tồn tại trong trái dưa, 
bạn không thể tìm nó ở đâu khác. Nếu bạn 
trục trặc khi hiểu sự phân tích này, thì bạn 
chưa thể nhận biết căn để của chính bạn. 
Như một cội cây không thể thấy rễ của nó, 
bạn có thể không biết cội rễ của bạn. Khó 


Hà 


J17 Tỉnh thức và cười 





tìm ra nó, vì không giống rễ cây, cội rễ của 
con người không phải là một vật cụ thể mà 
bạn có thể thấy bằng mắt. Tại sao chúng ta 
găng sức, tìm bên ngoài hạt giống quá khứ, 
Phật tánh của chúng ta, khi hạt giống đó đã 


luôn ở trong chúng ta? 


Để khám phá Phật tánh của bạn, hãy 
ngưng bám vào kiến thức thông thái hay 
vào ý tưởng rằng những vật phải được tạo 
ra trong một cách nào đó. Và sự ngồi thiền 
suốt ngày dài không thể giúp được gì. Chân 
lý tối hậu hiện hữu mọi nơi và vận hành 
không ngừng. Bạn nên thấu hiểu rằng mọi 
vật khởi nguyên và kết thúc cùng một chỗ, 
bản thể của bạn. Mọi vật bạn bắt gặp được 
làm bởi nơi đó. Mọi việc bạn làm được làm 
bởi nơi đó. Bạn phải tuyệt đối biết điều này. 
Vì bạn hiện hữu, mọi vật trong thế giới của 
bạn hiện hữu, và tất cả sinh vật trong thân 
bạn hiện hữu. 

Có lần Bỏ tát Văn Thù hỏi cư sĩ Duy 
Ma Cật, “Nghiệp gì làm ông bệnh, và làm 
sao có thể chữa trị nó?” Duy Ma Cật trả lời, 
“Khi tất cả chúng sanh trong thân tôi được 
chữa lành, tôi cũng sẽ không lành bệnh sao?” 
Điều này có nghĩa là khi bạn kinh nghiệm và 


Buông bỏ và quan sát 





áp dụng những lời dạy này cho bạn, xuyên 
qua thân bạn, trí tuệ tự động khởi lên. Đừng 
nghe điều này như một lý thuyết, bạn phải 
đạt được ý nghĩa đằng sau nó. Rồi Văn Thù 
hỏi, “ Lại sao phòng này trống không, tại sao 
không có ai giúp ông?” Duy Ma Ct trả lời, 
“Mọi cõi Phật cũng đều trống không, và tất 
cả ngoại đạo và chúng ma đang giúp tôi”. 


Thế thì tại sao lại nói rằng sự vật không 
trống rỗng cũng không hiện hữu? Bởi vì mọi 
vật thay đổi từng khoảnh khắc, không có tự 
tánh đặc biệt để bạn có thể tuyên bố là chân 
tánh của bạn. Như thế, được nói rằng tất cả 
là không. Nói cách khác, mọi vật là không 
vì dù chúng có một sự tồn tại, tất cả chúng 
thay đổi liên tục. Cũng thế, mọi chúng sanh 
trong cả hai cõi hữu hình và vô hình sống 
với nhau, chia sẻ và học hỏi với nhau, không 
phân biệt ngay cả chư Phật và những chúng 
sanh không giác ngộ. Đó là lý do Duy Ma 
Cật nói rằng tất cả ngoại đạo và chúng ma 
đang giúp ông. 

Thí dụ, có một câu nói, “Nước và núi 
không tách biệt, vì thế nước hiện hữu như 
nước, và núi hiện hữu như núi”. Mọi vật 
có vai trò riêng để thực hiện, nhưng tất 


H§ 


l1ó Tỉnh thức và cười 





cả chúng làm việc với nhau như một. Dù 
chúng làm việc với nhau như một, chúng 
cũng hiện hữu tách biệt. Mỗi thứ có sự xuất 
hiện khác nhau, kinh nghiệm khác nhau, và 
ở một nơi khác nhau trong đời nó. Những 
vật thuộc tách được đặt với tách, những vật 
thuộc dĩa được đặt với dĩa, và những vật 
thuộc bát được đặt với bát. Mỗi chỗ chứa 
được dùng tự nhiên, theo mục đích của nó. 
Nếu bạn không hiểu nguyên lý đơn giản 
này, mọi việc sẽ dường như phức tạp. Chân 
lý áp dụng cho một vật, cũng áp dụng cho 
tất cả vật khác. Không có gì hiện hữu tách 
khỏi mọi vật khác. 

Người ta dùng những tên của những 
vị Bỏ tát khác nhau để mô tả tâm của Phật, 
nhưng đó là chính họ đóng vai trò của Bồ 
tát và những vai trò của Hóa thân Phật. Khi 
bạn nhìn vào những Pháp đường, bạn có thể 
thấy người ta đặt ngài Văn Thù một bên, và 
Bỏ tát Phổ Hiền một bên. Tuy nhiên, theo 
lối mà mắm, dưa hấu và hạt giống không 
tách biệt; cũng thế Phật tánh, Văn Thù và 
Phổ Hiên cũng không tách biệt. Phật tánh là 
đức Phật hiện hữu trước bất cứ tư tưởng nào 
khởi lên. Khi một tư tưởng khởi lên từ bản 


Buông bỏ và quan sát 





thể của chúng ta, nó trở thành Văn Thù, 
hiện thân của Pháp. Và khi tư tưởng đó biểu 
hiện ra bên ngoài, nó trở thành Phổ Hiền, 
hiện thân của sự biến hóa. Nói cách khác, 
khi bạn lặng lẽ, bạn đang ở trong trạng thái 
trước khi những tư tưởng khởi lên. Khi bạn 
phát ra một tư tưởng qua bản thể của mình, 
bạn trở thành hiện thân của Pháp, và khi 
bạn hành động theo tư tưởng đó, bạn là hiện 
thân của biến hóa. 


Thí dụ, nếu bạn vấp và té, bạn tự vùng 
dậy và phủi bụi. Trong khi làm thế, chính 
bạn trở thành hiện thân của Phổ Hiển. 
Nếu bạn giúp ai khác đứng dậy, bạn cũng 
trở thành hiện thân của Phổ Hiên. Và nếu 
bạn giúp người khác qua tâm, qua lãnh vực 
vô hình, bạn lại trở thành Phổ Hiên. Chỉ 
vai trò của bạn trong tương quan với người 
khác thay đổi, khi đối với cha mẹ, bạn trở 
thành một đứa trẻ, khi bạn đối với con cái 
của mình, bạn trở thành cha mẹ. 


Bạn phải thấy cốt tủy bên dưới. Dù bạn 
đọc kinh, bạn phải có khả năng thấy cái cốt 
tủy nằm bên dưới nó. Rồi bạn sẽ có thể thật 
sự đọc nó. Và khi bạn có thể đưa một câu 
vào thực hành trong cuộc sống hằng ngày, 


U17 


L] 


Tỉnh thức và cười 





bạn có thể trở thành một con người chân 
thật và là một Phật tử thật sự. Như trước 
đây tôi đã nói, khi bạn nói với con cái mình, 
hãy nói một cách lịch sự, và đối xử với chúng 
bằng tâm bất nhị. Hành động đơn giản này 
là bước đầu trên con đường trở thành Bồ tát. 

Một hôm, Văn Thù hỏi, “Vì sao nói 
mọi vật là không?” 

Duy Ma Cật trả lời, “Vì mọi vật vốn là 
không”. 

Văn Thù hỏi, “Làm sao có thể kinh 
nghiệm được trạng thái rỗng không, cái mà 
đã vốn không?” 

Duy Ma Cật trả lời rằng, Văn Thù 
có thể kinh nghiệm trạng thái rỗng không 
nếu ngài không phân biệt giữa “không” và 
“chẳng không”. 

Văn Thù nói, “Thế tôi có thể tìm rỗng 
không ở đâu?” 

- Rỗng không có thể tìm ở 62 kiến chấp. 

- Tôi có thể tìm 62 kiến chấp ở đâu? 

- [rong giác ngộ của Phật. 

Cuối cùng, Văn Thù hỏi, “Giác ngộ 


của Phật ở đâu?” 


Buông bỏ và quan sát 





Duy Ma Cật trả lời, “Irong tâm của 
chúng sanh”. 

Nói cách khác, toàn thế giới có thể tìm 
trong Nhất Tâm. Vì thế, tất cả vật bạn tìm 
kiếm là ở trong một tâm của bạn. 

Nhớ lại những gì tôi đã nói: “Vì bạn 
hiện hữu, vì những cây bé nhỏ, và sâu bọ 
hiện hữu, tôi có thể biết, cảm nhận, và kinh 
nghiệm chân lý. Như thế, mọi người là bạn 
tôi, pháp hữu của tôi và thầy của tôi.” Tất cả 
các bạn kinh nghiệm những việc khó khăn 
trong đời như lo âu, nghèo đói, và bệnh tật. 
Chăm sóc tốt con cái là rất khó, như chăm 
sóc chính mình. Có rất nhiều việc khó khăn 
bạn phải làm. Tuy nhiên, nguyên lý này dẫn 
đến lợi ích và phát triển to lớn. Nếu bạn hiểu 
dù một chút xíu về nguyên lý sâu xa này, và 
dần dân áp dụng vào đời sống hằng ngày, 
bạn sẽ có sự điểm tính trong cuộc sống và sẽ 
cảm thấy bình an và giải thoát. 

Khi tôi thấy những gì con người phải 
đối mặt, cả từ bên trong lẫn bên ngoài, dường 
như có nhiều vấn đề áp đảo họ. Có những 
vấn đề liên quan đến di truyền, đến nghiệp, 
và đến tài sản tinh thần, cũng như những vấn 
để hằng ngày như tiền bạc và xung đột gia 


ID) 


120 Tỉnh thức và cười 





đình. Làm sao có thể giải quyết những việc 
này? Bạn nên giao phó mọi việc bạn gặp phải 
cho bản thể của bạn. Đó là nơi duy nhất có 
thể thực sự giải quyết vấn đề của bạn. Hãy 
kiên quyết giao phó mọi sự khởi lên cho bản 
thể chính mình, Chủ nhân Không, và cứ 
ngắm nhìn. Đây không phải cầu nguyện vật 
øì bên ngoài bạn đối với một hậu quả hay sự 
việc. Khi bạn giao phó mọi việc với niềm tin 
kiên định, kết quả là gì? Nghiệp tiêu, tập khí 
nhiều đời tan chảy, và bạn khám phá ra chân 
ngã của mình. Nếu bạn đưa mọi việc bạn gặp 
phải vào bản thể của mình, nó sẽ tự động 
được chăm sóc. 


Thí dụ, khi ai đó bị phiền phức bởi 
một tâm bệnh, một số người có thể vội 
vàng kết luận răng một linh hỏn đã chiếm 
hữu tâm người đó. Nếu bạn trọn niềm tin 
răng chỉ chân ngã bên trong bạn, Chủ nhân 
Không, có thể hướng dẫn bạn, thì làm sao 
vật gì khác có thể vào trong bạn? Cho dù 
có sẵn một số quỷ bên trong bạn, bạn phải 
từ bỏ tư tưởng rằng nó ở trong bạn. Nếu 
bạn không thể từ bỏ tư tưởng đó, làm sao 
linh hồn đó có thể rời bạn? Cũng vậy, tại 
sao bạn nghĩ rằng linh hồn hay người khác 


Buông bỏ và quan sát 





khác biệt với bạn? Cho dù một linh hồn đi 
vào trong bạn, nó vẫn giống như nhỏ một 
giọt nước vào bát nước. Tôi đã nói điều 
này nhiều lần, nhưng người ta đã phí nhiều 
năm đau khổ và có nhiều khó khăn trong 
đời vì họ không từ bỏ những ý tưởng cứng 
ngắc riêng của họ. 


Tâm không có sự giới hạn. Cho dù 
một linh hồn nhập vào ai đó và cố thống 
trị, chúng ta nên hiểu răng tất cả chúng 
sanh vẫn được chứa đựng trong một tâm, 
trong Nhất Tâm. Tại sao chúng ta cho rằng 
tâm của linh hồn đó tách biệt khỏi tâm của 
chúng ta? Chúng ta có thể đạt đến nguyên 
lý này chỉ khi chúng ta không còn nhìn bất 
cứ vật gì như đang tách biệt khỏi chúng ta 
nữa. Cho dù mười linh hồn nhập vào ai 
đó, người đó nên dựa chắc vào Chủ nhân 
Không, hãy nói với bên trong chính mình, 
“l[ất cả vật là một, vì thế đừng quan tâm 
những øì xảy ra, đó vẫn là Chủ nhân Không 
đang coi sóc chúng. Chủ nhân Không của 
tôi là người mà có thể chỉ dẫn đúng đắn 
thân này!” Một tư tưởng dựa trên Chủ 
nhân Không này quan trọng hơn thực hiện 
một trăm nghi lễ. 


121 


122 Tỉnh thức và cười 





Sự thiếu trí tuệ gây ra đau khổ cho con 
người. Dù có tiền, bạn phải biết cách khôn 
ngoan để giữ nó. Thực vậy, học để sử dụng 
tiên khôn ngoan quan trọng hơn biết cách 
kiếm ra nó. Nếu bạn không sử dụng khôn 
ngoan, đời bạn sẽ là một một cơn gió lốc của 
rối loạn và đau đớn. 

Bạn không bao giờ nghe tôi nói với ai 
răng sự khó khăn hay nghèo khổ của họ là 
trả nợ những hành động xấu của họ trong 
quá khứ, phải không? Đây là vì những khó 
khăn người ta có trong đời sống được gây bởi 
những trình độ tư tưởng của họ. Lý do bây 
giờ bạn đang đau khổ không phải vì nghiệp 
xấu bạn tạo trong quá khứ. Bạn đang đau 
khổ vì bạn không biết chân lý. Hãy nhắc nhở 
chính mình, “Dù mười linh hồn đang sống 
trong tôi, tôi vẫn là chủ nhân của đời tôi và 
có thể chăm sóc mọi sự.” Nhưng đừng hoàn 
toàn bỏ lại nó như những ngôn từ thôi. Bạn 
phải chân thành tin tưởng rằng Chủ nhân 
Không, ông chủ bên trong, có thể chăm sóc 
mọi tình huống này, bảo đảm rằng chúng sẽ 
có kết quả tốt nhất. Hầu hết người ta không 
thể bắt đầu tưởng tượng quyền lực của bản 
tâm, chân tánh của họ. Vì tâm không có giới 


Buông bỏ và quan sát 





hạn và không tách biệt khỏi bất cứ vật gì, 
tâm có thể đi và trình hiện khắp nơi, vượt cả 
trái đất và vũ trụ. 

Không phải vì núi quá cao mà tâm 
không thể vượt qua, và không phải vì nước 
quá sâu mà tâm không qua được. Không 
phải vì núi bạc, vách sắt quá dày mà tâm 
không thể xuyên qua. Chính cách sử dụng 
tâm bạn làm giới hạn và ngăn chặn bạn. Mọi 
hướng đều rộng mở. Hãy để tất cả tâm đi 
con đường trung đạo. Hãy để tất cả tâm học 
dùng cả hai lãnh vực hữu hình và vô hình. 


Tôi thường lưu ý năm thần thông: 
Túc mạng thông, tha tâm thông, thiên 
nhĩ thông, thần túc thông, và thiên nhãn 
thông. uy nhiên không có gì phi thường 
về những khả năng này vì mỗi bạn có chúng 
bên trong chính mình — bạn chỉ đừng công 
nhận chúng. Ngày nay, cũng có nhiều máy 
móc vận hành như những quyền lực này, 
như là radio, máy bay, máy vi tính, và viễn 
vọng kính. 

Một thí dụ về những loại máy móc này 
là hệ thống radar. Có nhiều thành phản khác 
nhau, mỗi thứ đang thực hiện vai trò riêng 
của nó, trong khi làm việc như một phần 


123 


124 Tỉnh thức và cười 





của toàn thể. Năm thần thông cũng giống 
như thế. Nếu lậu tận thông (trạng thái nơi 
người thoát khỏi tất cả mọi vật gây đau khổ) 
là toàn thể hệ thống radar, thì ngũ thông 
giống như những máy móc khác được gắn 
vào hệ thống. Tuy nhiên, không giống như 
máy, khả năng rộng lớn và sâu xa của nhân 
loại vận hành tự động, tùy thuộc tư tưởng 
chúng ta cho khởi lên. 


Tất cả những điều này có thể vận hành 
vì sự nâng đỡ của tâm mà tất cả chúng ta có. 
Dù nó không chuyển động, nó làm cho mọi 
vật biểu hiện và vận hành. Như vậy những 
vật tùy thuộc tư tưởng của chúng ta. Thí 
dụ, một tâm rộng mở và hào phóng giống 
như chất nhờn: nó cho phép mọi vật chuyển 
động trơn tru. lrái lại, một tâm nhỏ hẹp 
giống như gỉ sét: nó hạn chế chuyển động và 
ngăn cản hệ thống vận hành tốt. 


Vậy thì, những vật trong đời bạn có 
thể đi một cách trơn tru và tự do, nhưng để 
cho việc này xảy ra bạn phải đưa mọi vật bạn 
gặp vào bản thể của bạn. Nhưng, khi tôi nói, 
“Hãy giao phó mọi vật cho bản thể của bạn”, 
người ta cứ hỏi tôi tại sao và cách nào mà 


không chịu nỗ lực để thử và làm điều này. 


Buông bỏ và quan sát 





Ngay khi sự việc tiến triển thuận lợi, 
bạn vẫn nên buông bỏ tất cả điều này vào 
bản tâm của bạn, với sự biết ơn. Nếu sự vật 
không theo đúng dự định của bạn, bạn nên 
giao phó những việc này cho bản tâm với ý 
nghĩ, “Đó là bạn, Chủ nhân Không, người 
làm sự việc trở nên tốt, và cũng chính bạn 
khiến sự việc không theo lối bạn muốn. Bạn 
là người có thể chăm sóc mọi việc”. Giao 
phó tất cả trạng huống trong đời bạn như 
thế. Một khi vật được đưa vào, nó vận hành 
tự động theo cách bạn đưa vào. Lất cả việc 
xấu, việc tốt, việc điên khùng, và những 
việc thông minh bạn đã làm, được đưa vào 
một cách tự động, và cuối cùng sẽ trở lại 
với bạn. Nhưng một số người vẫn căn nhăn 
răng nguyên lý này quá khó hiểu. Những sự 
việc khởi lên từ bên trong tâm bạn hay đến 
từ bên ngoài được ghi chép lại một cách tự 
động bên trong bạn, tùy theo cách bạn đáp 
ứng với chúng. Iất cả chúng ta đang sống 
giống như thế tại khoảnh khắc duy nhất 
này. Đừng trở thành người luôn lệ thuộc vào 
người khác. [hay vào đó, hãy thực hành và 
kinh nghiệm nguyên lý này cho chính bạn, 
và sống với tự do và tự trọng. 


125 


12ó Tỉnh thức và cười 





Nếu bạn đưa vào thông suốt những gì 
tôi đang nói với bạn, nó sẽ khởi lên sau đó 
khi bạn cần đến. Tuy nhiên, tôi thường cảm 
thấy răng lời của tôi chỉ Ôn ào tuôn ra và 
trở lại với tôi. [hực là nản lòng. Chúng ta 
dụng tâm trong những lối khác nhau vô tận 
đến nỗi có thể nói rằng không có một vật 
cố định nào hiện hữu, hay rằng mọi vật là 
không. Mỗi một chuyển động bạn làm và 
mỗi vật bạn thấy thay đổi liên tục, giống 
như tâm. Vì thế, tất cả chư Phật luôn nói 
răng mọi vật là không. Có nhiều giải thích 
như là “bất tại ”, “không”, “vô” và những cái 
khác, nhưng bạn nên hiểu rằng tất cả đều 
cùng một nghĩa. 


Được rồi, chúng ta đã dùng một lô thí 
dụ, nhưng điểm then chốt là bạn cần nhìn 
sự vật một cách tích cực, và đưa chúng vào 
một cách tích cực. Cho dù bạn có một giấc 
mơ xấu, đừng để bị kẹt trong Ìo âu rằng việc 
đáng sợ sẽ xảy ra. Nếu bạn cứ đưa vào những 
năng lực tiêu cực, không có gì đưa ra tốt đẹp 
cho bạn. Không hẻ gì dù bầu trời sụp đổ hay 
mặt đất có bị xé ra từng mảnh, hãy đơn giản 
buông bỏ mọi sự với quyết định vững chắc. 
Cho dù cái chết đang đập vào mặt bạn, đừng 


Buông bỏ và quan sát 





lo âu về nó — hãy buông cả hai sống và chết. 
Chư Bồ tát không bám vào sống hay chết, vì 
thế làm sao họ có thể bị trói buộc bởi cái gì 
khác? Nhưng những chúng sanh vô minh bị 
dính mắc vào sống chết qua thấu kính của 
tham muốn và ghét bỏ. Ma quỷ và ngoại đạo 
theo đuổi những quan điểm hẹp hòi như 
thế, nhưng chư Bồ tát không bao giờ bị ảnh 
hưởng bởi những ý tưởng này. Hãy buông 
bỏ cả hai tư tưởng “Lôi sắp chết” hay “Tôi 
không muốn chết”. Cho dù bạn đang mấp 
mé cái chết ngay bây giờ, đó không phải vấn 
đề lớn. Bạn không thể chết hai lần. Chư Bỏ 
tát thấy cả hai bên sống và chết được chứa 
trong mọi vật. Vì thế, họ không cố tránh 
bên này hoặc bên kia. Đây là lý do họ nói, 
“Không có gì để dính mắc, nên không có gì 


2 32 


để buông bỏ”. 

Tôi cũng muốn nói vài điều về nhân 
quả. Nói đơn giản, việc duy nhất bạn phải 
lo âu là chỉ đưa vào những sự việc một cách 
khôn ngoan. Thí dụ, hãy tự tin khởi lên tư 
tưởng, “Chân ngã, đến lúc lâm chung, hãy 
để tôi chết không đau đớn. Chỉ có bạn là 
người có thể làm điều này”. Khi bạn làm 
như vậy, tư tưởng đó được đưa vào bản thể 


127 


128 Tỉnh thức và cười 





của bạn. Bạn tự do hoàn toàn để dùng khả 
năng này, nhưng những ý tưởng cứng ngắc, 
ngoan cố của bạn ngăn cản bạn không thấy 
được thật ngã của bạn và dùng khả năng này. 
Đôi khi tôi cảm thấy như đang nói với một 
bức tường. Người ta không lo học để thực 
hành đúng đắn, và rồi đến hỏi tôi những 
việc như, “Ngày nào thuận lợi để dời về nhà 
mới?” Khi họ nói thế, mắt tôi ứ lệ, và tôi tự 
hỏi, “Sau tất cả những năm này, không có 
ai hiểu sao?” Xin vui lòng, tạo những nỗ lực 
lớn hơn để phá vỡ vách sắt, phá vỡ những ý 
tưởng cứng ngắc của mình. Đưa vào thực sự 
rất đơn giản. 

Ngũ thông liên hệ với những kiểu mẫu 
của năng lượng, như là từ lực, quang lực, 
năng lực truyền thông, chúng vô hạn và tiềm 
tàng trong mỗi chúng ta. Thí dụ, có một sự 
khác biệt lớn giữa một bác sĩ chữa trị bệnh 
nhân trong khi hiểu chân lý này và một bác 
sĩ không biết gì về nó. Nếu nguyên nhân của 
bệnh đến từ bên trong, bác sĩ sẽ có thể giúp 
bệnh nhân tự chữa từ bên trong. Nếu bệnh 
do nhân tố bên ngoài, bác sĩ sẽ tìm ra chúng 
và cố gắng chữa trị bệnh nhân bằng mọi 
kiến thức thu thập được của mình. Thí dụ, 


Buông bỏ và quan sát 





trong trường hợp một người bệnh tâm thần 
phân liệt, hãy nhắc nhở người bệnh không 
ngừng răng bản thể riêng của anh ta, Chủ 
nhân Không, có thể trị lành anh ta. Hãy dạy 
anh ta cứ đưa vào chân lý này. Cách chữa trị 
bệnh nhân như thế này tốt hơn những loại 
chữa trị khác rất nhiều. 


Tâm không có chướng ngại. Năng 
lượng hiện hữu bên ngoài thân cũng cùng 
hiện hữu bên trong thân chúng ta, và tất cả 
tứ đại — đất nước lửa và gió — vận hành cùng 
nhau bên trong thân giống như vận hành 
bên ngoài nó. Bất kể vật lớn hay nhỏ, tất cả 
chúng vận hành như nhau. Nếu bạn phải 
đi một nơi xa ngàn dặm, bạn có thể đến đó 
không chuyển động thân. Tất cả chúng ta 
mang khả năng đó bên trong chính mình. 


Vì thế giới ngày nay thay đổi quá nhanh 
hơn quá khứ, nếu bạn sống mà tâm không 
chói sáng, mọi vật sẽ lầm lẫn và bạn bị tụt 
hậu. Bạn nên nghĩ sâu về điều này. Nếu xe 
buýt đã rời đi, thì không có chuyện bạn phải 
đợi bao lâu. Xe buýt đã đi rồi. Thế thì, việc 
bạn nên làm là đem mỗi một việc mà bạn 
đang đối mặt giao phó nó vào bản tánh sẵn 
có của bạn. Làm điều này như thế nó trở 


129 


130 Tỉnh thức và cười 





nên tự nhiên như ăn khi đói, tự nhiên như 
đi vệ sinh khi bạn nặng bụng, và tự nhiên 
như uống nước khi khát. Nói cách khác, 
giao phó mọi vật đến bản thể của mình khi 
nó đến với bạn và ngắm nhìn những gì xảy 
ra. Nếu bạn quan sát cẩn thận, bạn sẽ thấy 
những biểu hiện của những gì được đưa vào. 
Nếu bạn đưa vật gì vào, một đáp ứng sẽ đưa 
ra. Đây là thử nghiệm và kinh nghiệm. 

Khi tôi giải bày cách tu tập chỉ tiết như 
thế, nghe có vẻ dễ dàng, đến nỗi nhiều người 
nghĩ tiến trình của việc học rất đơn giản và 
kết quả là họ không cố gắng hết lòng để tu 
tập. Đừng để điều này vẫn chỉ là sự hiểu biết 
thuộc tri thức. Lôi muốn bạn, với một trái 
tim chân thành và niềm tin vững chắc, để 
xem mọi vật như là một phần của chính bạn, 
để cảm thấy nỗi đau của người khác như của 
chính mình, và để cố gắng áp dụng những gì 
bạn hiểu. Bày tỏ sự kính trọng và yêu thương 
đến cha mẹ, trung thành với tổ quốc, giữ lời 
hứa, và không uống quá độ. Nếu bạn thường 
uống quá nhiều, bạn sẽ mất tâm sáng suốt. 
Điều này xấu cho bạn, dĩ nhiên, nhưng nó 
cũng rất hại cho người khác. 


Lý do bạn được bảo bất sát là vì đời 
sống của mọi chúng sanh trong thế giới 


Buông bỏ và quan sát 





giống như đời sống của bạn, và nỗi đau của 
chúng là nỗi đau của bạn. Nếu bạn thực sự 
hiểu điều này, bạn không thể đối xử tàn bạo 
với chúng sanh khác. Tuy nhiên, nếu cha mẹ 
hay con cái bạn bị ốm, và ăn một con gà sẽ 
giúp được họ, rồi bảo bạn mua gà và do đó 
gián tiếp giết nó. [rong khi bạn làm thế, hãy 
giao phó toàn thể hành động đến Chủ nhân 
Không của bạn, hết lòng tin rằng bạn và con 
gà không tách biệt. Thế thì dù nó có thể 
bị gọi là giết, nó không thực sự bị giết nữa. 
Vì bạn đã kết hợp tâm gà làm một với tâm 
mình, và cùng đưa điều này đến bản thể của 
bạn, chỉ thân của nó rời bỏ. Iất cả việc bạn 
làm là di chuyển sự vô minh của nó. Tuy 
nhiên như thế, đừng có lỗ mãng mà giết và 
ăn bất cứ gì bạn thích. Không phải mọi việc 
giết hại đều có thể được biện hộ. Giết hại cố 
ý và tàn bạo là rất xấu. 


Hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện. 
Ngày xưa, có một tu sĩ sống với thầy trong 
một ngôi chùa nhỏ và xuống cấp, ở sâu trong 
núi. Một hôm vị thây bị bệnh nặng. Tuy 
nhiên vì quá nghèo và quá neo đơn, người đệ 
tử không có thức ăn bổ khỏe giúp cho thầy 


lành bệnh, vì thế ông bắt một trăm con giun 


lãi 


132 Tỉnh thức và cười 





đất nấu lên làm súp cho thầy dùng. Trong 
khi nấu, ông ta nghĩ, “Nếu những con vật 
này có thể giúp thây tôi khỏi bệnh thì việc gì 
xảy ra cho tôi hay tôi phải tái sanh vào loại 
nào trong kiếp sau cũng được”. Cuối cùng vị 
thầy khỏi bệnh sau khi ăn hết món súp giun 
đất. Ông hỏi đệ tử đã kiếm được món thuốc 
ngon lành ở đâu. Người đệ tử trả lời thây, “Ô, 
con nấu món này bằng một ít lá nhặt ở một 
cây trong rừng sâu”. Cũng vậy, hãy Cảm ơn 
vị tu sĩ đó, những con giun đất này có thể đã 
được tiến hóa đến một mức độ cao hơn khi 
chúng trở thành một với ông thây. 


Chỉ sống lịch sự và thụ động thì không 
phải là điều Phật dạy. Bạn cũng phải có thể 
khôn khéo vượt qua những khó khăn trong 
cuộc sống. Đây cũng là một phần của việc 
tu tập tâm linh. Nếu bạn không biết cách 
điều khiển sự việc, hay quá lệ thuộc, điều 
này gây khó khăn cho những người chung 
quanh, cũng như cho chính bạn. Hãy đưa 
sự mơ ước rằng bạn không muốn giống như 
thế vào Chủ nhân Không của bạn, rồi thì, 
ý thức của mỗi tế bào trong thân bạn sẽ trở 
nên bị kích thích chắc chắn với tư tưởng 
đó. Nếu bạn miên mật về điều này, mọi 


Buông bỏ và quan sát 





việc khởi lên từ bên trong hay bên ngoài sẽ 
được hướng dẫn bởi những tư tưởng bạn 


cho khởi lên. 


Bạn không phải ngồi thiền suốt ngày. 
Xin vui lòng cứ làm việc chăm chỉ bất kể 
công việc bạn là gì, và thử dùng nửa giờ hay 
quan sát tâm bạn sau khi làm việc xong hay 
bất cứ lúc nào bạn rảnh. Trong khi ngắm 
nhìn, giao phó mọi việc đến chân ngã và 
khởi nghĩ, “Chủ nhân Không! Vì bạn hiện 
hữu, tôi đã ra đời, và vì thế tôi đang nghĩ 
về bạn. Và vì bạn là người độc nhất có khả 
năng chăm sóc mọi sự, tôi giao phó tất cả 
chúng cho bạn. Không giống nhận thức 
hiện tại của tôi, bạn biết mọi sự vì bạn đã 
ở đây qua hằng trăm triệu năm của sự tiến 
hóa và sáng tạo. Vì vậy xin vui lòng bộc 
lộ ước muốn của bạn cho tôi.” Bạn có thể 
gọi bản thể của bạn , “người yêu”, “Chủ 
nhân Không” hay “nội ngã của tôi”; cái 
tên không quan trọng. Điều quan trọng là 
giao phó mọi sự cho Chủ nhân Không và 
áp dụng những gì bạn kinh nghiệm. Bạn 
cần thách thức chính mình để làm điều 
này. [uy nhiên, giao phó mọi sự cho bản 
thể của bạn không phải là xin xỏ hay cầu 


133 


134 


Tỉnh thức và cười 





nguyện những gì bạn muốn. Những việc 
này chỉ là những phản chiếu những ý tưởng 
cứng ngắc của riêng bạn. 


Trong tất cả sự việc đến với đời bạn, 
hãy tu tập dựa trên bản tâm của bạn. Cố 
làm điều này một cách chân thành và với 
niềm tin vững chắc. Tất cả chúng ta cùng 
trên một chiếc tàu như nhau, vì thế ngay cả 
một hạt gạo cũng sẽ lợi ích cho mọi người. 
Thật ra, nếu tất cả chúng ta có thể sống với 
nhau một cách hòa hợp, thì chỉ một hạt gạo 
đó cũng đủ nhiều để nuôi tất cả chúng sanh 
trong vũ trụ. Bạn thực sự cần để biết điều 
này cho chính bạn. 


Tôi chấm dứt buổi nói chuyện tại đây. = 


BƯỚC ĐI KHÔNG DẤU VẾT 
C?ủ Nhật, ngày 15 tháng 12 năm 1991 








hững ngày này trời lạnh, vì thế 

tôi mong rằng mùa Đông này 
các bạn cùng gia đình tất cả đây đủ sức khỏe. 
Nếu các bạn thấy rõ bản tâm và cách vận 
dụng của nó, hạnh phúc sẽ luôn luôn tìm 
đến gia đình các bạn. Tiềm lực của sự tu tập 
này rất to lớn và không thể tin rằng ngôn từ 
có thể đạt đến nó được. Hãy tu tập và kinh 
nghiệm với mọi sự. Đừng bỏ qua bất cứ gì, 
từ tâm thường đến trọng đại nhất. 


Đến chùa thôi thì không đủ. Bạn 
không tạo được tiến bộ nào cho đến khi 
bạn bắt đầu từ bỏ “ta” và “tôi”. Nếu bạn 
từ bỏ cái “tôi” ảo tưởng này, tất cả những 
khó khăn sẽ lắng xuống. Những lo lắng của 
bạn sẽ biến mất. Nhưng nếu bạn không từ 
bỏ những tư tưởng cố chấp này “tôi đã làm 
điều này” hay “tôi phải sống” được đặt nên 


Bước đi không dấu vết dÓ, 





trên những quan niệm của thế giới vật chất, 
bạn không thể chết. Đây không phải là cái 
chết của thân thể. Vì mọi sự liên tục trôi qua 
và làm việc với nhau, không có gì đứng yên 
và bất biến, “chết” nghĩa là buông bỏ chính 
mình vào trong đó. 

Khi một dòng nước gặp một tảng đá, 
hãy xem hành vi của nước: nó trôi quanh đá 
và tiếp tục tiến tới. Khi có những đám mưa, 
những giọt mưa tụ lại với nhau và cuối cùng 
trôi ra biển. 

Tương tự, bất kể loại vấn đẻ gì bạn đối 
mặt, nếu bạn giao phó tất cả chúng cho Chủ 
nhân Không, tất cả chúng sẽ trôi ra biển. 
Trong đại dương này không có nhơ hay sạch, 
một khi những lượn sóng lặng dân, biển vẫn 
sạch, như thể nó luôn như thế. 


Do vậy đừng bao giờ nghĩ đời này vô 
nghĩa. Không. Thân chúng ta giống như 
găng tay mà chúng ta mang vào và lấy ra, 
và bản thể của chúng ta giống như bàn tay 
mang găng. Những chiếc găng tay không tự 
cử động, phải không? Có gì bên trong làm 
chúng cử động. Đó là điều chúng ta cần phải 
chú ý. Thật kỳ diệu khi thấy mọi người sống 
không bệnh tật, đau đớn, lo âu hay nghèo 


138 Tỉnh thức và cười 





khó. Nếu bạn có thể công nhận rằng ngay 
cả sự đau khổ và những thử thách của bạn 
đang trôi đi và thay đổi, và nếu bạn có thể 
giao phó tất cả chúng cho bản thể của bạn 
và vì vậy đạt được khả năng để sống tự tại, 
như Nhất Tâm, tôi sẽ rất khoan khoái và 
tim không nhức nhối. 


Tuy nhiên, những việc tốt hay tệ hại 
tùy thuộc cách bạn dùng tâm mình. Hơn 
nữa bạn phải tiến tới để nhận ra cả hai tốt 
và xấu. Chỉ lúc đó ánh sáng có thể khởi lên 
trong tâm bạn. Nếu không có gì đối đầu 
với bạn, sẽ không có ánh sáng. Vì thế đừng 
phân biệt tốt xấu, thay vào đó thầm buông 
bỏ cả hai. Rồi thì ánh sáng có thể khởi lên 
bên trong bạn. Vậy khi ánh sáng này đang 
khởi lên từ bạn, và khởi lên từ những thành 
viên trong gia đình bạn, thì chúng ta có thể 
thực sự làm việc như một, chia sẻ đời sống 
giống nhau và tâm giống nhau. 


Người ta dựa vào tôn giáo này và tôn 
giáo kia, nhấn mạnh những gì họ tin tưởng, 
nhưng trước khi chúng ta nói về tôn giáo, 
chúng ta cần biết rằng bản thể nâng đỡ 
chúng ta — và ngay cả chính đời sống chúng 
ta, gồm tất cả những việc chúng ta làm — 


Bước đi không dấu vết 152 





đã là chân lý rồi. Không cần bị cột vào tên 
của một tôn giáo đặc biệt, cũng không để bị 
dẫn quanh bởi việc không gì hơn một phần 
của toàn thể. lên của tôn giáo chỉ là một 
nhãn hiệu được phát triển theo một văn hóa 
và thời điểm đặc biệt. Khi tôi thấy bạn mất 
hướng và vùng vẫy, không thể thấy những 
sự việc thật sự ra sao, nó làm vỡ tim tôi. Vì 
tôi không thể giúp nhưng nói với bạn gì là 
thật và gì là hư ảo, và chúng ta phải dựa trên 
cái gì. Tôi không thể sống với chính tôi nếu 
tôi không nói ra. Nhưng dù tôi không nói gì 
cả, chân lý vẫn ở đó cho mỗi người chúng ta 


để khám phá. 


Bất kể bạn làm gì cho bạn hay người 
khác, nếu cội nguồn của lời nói và hành động 
của bạn không ngay thật và lương thiện, thì 
không lợi ích cho ai cả. Vui lòng nghĩ sâu 
về điều này, và lay mình thoát khỏi những 
danh xưng của tôn giáo. Ngay cả “ Phật giáo” 
cũng chỉ là một cái tên. Hãy thấy chân lý 
nằm dưới những cái tên. Bản thể bất diệt 
của mọi đời sống được kết nối trực tiếp đến 
bản thể của chúng ta và của mọi vật trong 
thế giới, vì vậy mọi vật vận hành cùng nhau 
như một tâm. 


140 Tỉnh thức và cười 





Thí dụ, cha mẹ làm việc khó nhọc để 
nuôi dưỡng con cái, phải không? Nếu con 
cái vô tâm với cha mẹ, chúng tự cắt đứt 
khỏi năng lượng của tâm cha mẹ chúng, và 
cuộc sống trở nên khó khăn mọi thứ. Vì thế 
chúng cần một “bàn tay”, bàn tay đức hạnh 
và giá trị, để giúp chúng ôm nhau và trở 
thành một. Giao phó mọi việc cho bản tâm, 
không phân biệt, đó chính là đức hạnh và 
giá trị này. Tôi e rằng tôi không tốt lắm khi 
trao đổi những buổi nói chuyện, tôi chỉ biết 
những gì là hết sức chân thật. Dù sao, khi 
bạn ở trong tình trạng tuyệt vọng, những 
chuyện và phim hài hước có thật sự thích 
thú không? 

Hôm nay, tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi 
nào của các bạn. Nếu các bạn muốn học, 
các bạn cần đặt những câu hỏi cũng như 
lắng nghe. Nhưng hỏi mà không có bất cứ ý 
tưởng nào về hỏi. Bạn đã không mang theo 
những bước chân của bạn, cũng không chất 
chứa vào trong tất cả những lời bạn đã nói. 
Cũng thế, cứ tự do hỏi, trong khi buông bỏ 
những định kiến của bạn. Đây là “làm mà 
không làm”. = 


Bước đi không dấu vết 1ã 





NGƯỜI HỎI 1: Con rất cảm kích có 
được cơ hội hỏi một câu hỏi. Con đã nghe 
răng một khi chúng ta chết, chúng ta không 
thể phát triển tỉnh thần thêm nữa, và rằng 
chúng ta bị đẩy vào vòng tái sanh, vào luân 
hồi, bởi nghiệp thức của chúng ta. Vì thế 
con hoàn toàn không hiểu lý do để duy trì lễ 
Cheongdo, một nghi lễ giúp người chết siêu 
thăng. Con sẽ biết ơn nếu thây giải thích cho 
con làm sao mà người chết, không còn thân, 
có thể được giúp. 


SƯ BÀ: Bạn có thể thấy tư tưởng và ý 
thức của bạn không? 


NGƯỜI HỎI 1: Không. 


SƯ BÀ: Nhưng chúng vẫn hiện hữu, 
đúng không? Cũng thế, bản tâm của bạn 
hiện hữu dù bạn không thấy nó. Và nó 
không biến mất khi thân bạn chết. Lất cả tư 
tưởng, hành xử của chúng ta và mọi sự được 
tự động ghi lại trong bản thể này. Những phi 
chép này sẽ trở lại lúc nào đó trong tương 
lai, trong khi những gì được ghi lại trong 


quá khứ sẽ trình xuất trong hiện tại. 


Bạn cần biết rằng không có lý do để 
bạn trở thành lộn xộn trong sự tái sanh vô 


142 Tỉnh thức và cười 





tận, vì quá khứ, hiện tại và cả tương lai tất 
cả đều không. Đó là lý do tôi luôn nói bạn 
thực hành giao phó mọi sự vào bản thể của 
bạn. Ngay bây giò, những ghi chép về tất cả 
tốt và xấu chúng ta đã làm, hiện hữu bên 
trong chúng ta. Hơn nữa, những tình trạng 
nghiệp của ý thức không thể nhận biết đúng 
từ sự sai lâm. Chúng trình hiện xuyên qua 
óc của bạn vì thế bạn lắm những việc này 
thuộc về “cái tôi”, và chúng cũng ảnh hưởng 
trực tiếp đến ý nghĩ của bạn. Bạn phải công 
nhận những điều này và đưa chúng trở lại 
bản thể của bạn. Chỉ lúc đó những ý thức 
này sẽ theo ý định của bạn. 


Hãy để tôi cho bạn một thí dụ: Khi một 
vài nghiệp từ quá khứ nổi lên bên trong và 
bạn giao phó nó cho bản thể của bạn, điều đó 
giống như ghi đè lên băng cũ. Dữ liệu cũ bị 
xóa bởi dữ liệu mới. Khi bạn đang giao phó 
hoàn cảnh đến bản thể, nó giống như làm 
một cái mới, hoàn toàn phi chồng lên một 
băng cũ. Tu tập như thế, bạn sẽ có thể nghiên 
cứu và hiểu mọi sự cả bên trong cũng như 
bên ngoài. Hơn nữa những nghiệp chướng từ 
quá khứ của bạn sẽ tan rã, và bạn sẽ biết sống 
như một người chân thật có nghĩa gì. 


Bước đi không dấu vết 143 





Cơ bản, chúng ta có thể khởi tưởng 
vì chúng ta sống, và dĩ nhiên vì tâm không 
hình tướng. Như thế, tu tập trong khi chúng 
ta đang sống là điều cấp bách và có cơ hội. 
Sau khi chúng ta chết, nghiệp tốt và xấu mà 
chúng ta đã tạo khi sống sẽ quyết định con 
đường chúng ta lấy và cách chúng ta tái sanh. 
Như thế, khi sống chúng ta cần hiểu thấu 
suốt lối chúng ta sử dụng tâm ảnh hưởng 
chúng ta thế nào, chúng ta cần nâng cao 
trình độ ý thức của mình và xa hơn, chúng 
ta cần thoát khỏi vòng tái sanh vô tận. 


Tuy nhiên, nếu chúng ta chết mà đã 
không tu tập tâm, chúng ta sẽ nghĩ răng mình 
vẫn có thân, và thế là chúng ta trở nên dính 
mắc dễ dàng và không thể tiến trên đường 
đạo. Cả hai nghiệp tốt và xấu sẽ tạo nhiều hình 
ảnh khác nhau dính vào chúng ta như những 
chiếc bóng. Chúng ta sẽ bị dính vào đó, bị trói 
buộc trong những hình ảnh này. Chúng ta sẽ 
phải băng qua một dòng sông, chúng ta sẽ bị 
giữ lại bởi nỗi sợ bị chết đuối. Và khi những 
ngọn lửa chặn đường, sự sợ cháy sẽ giữ chúng 
ta không băng qua chúng. Lất cả vì ảo tưởng 
chúng ta vẫn có thân. Đó là lý do một linh 
hồn đôi khi cần một người chỉ đường. Đó là 
lý do chúng ta duy trì lễ Cheongdo. 


144 Tỉnh thức và cười 





Ngày xưa, có hai người bạn. Một người 
chết và người kia thấy hồn bạn mình đi 
vào thân của một con ếch. Người bạn còn 
sống kêu lên, “Này, bạn đang làm gì thế?” 
Dĩ nhiên chỉ có hồn người chết có thể nghe 
tiếng kêu. Hồn trả lời: “Đấy, cái nhà này 
giống một lâu đài tuyệt vời. Vì thế tôi nghĩ 
sống ở đây rất tốt. Một khi bạn vào thân 
một con ếch, rất khó vươn lên khỏi trình độ 
hiện hữu đó. Khi bạn thích ứng với đời sống 
và môi trường của con ếch, thói quen và ý 
thức của con ếch sẽ lớn lên trong bạn và dẫn 
bạn tái sanh trong hình thể đó lần nữa.. Với 
một thân ếch, làm sao bạn có thể hoạt động 
với trình độ ý thức của con người? Điều này 
làm cho bạn rất khó khăn để tái sanh làm 
người. Như thế người chết thường cần giúp 
để tiến trên con đường mở mang tỉnh thần 
của riêng họ. 


NGƯỜI HỎI 2: Con đã nghe một 
lô những bài pháp thoại của thầy, nhưng 
vẫn có rất nhiều việc con không hiểu. Con 
muốn hỏi thầy về một vị tăng tên Zhitong 
(QuyTôông), đệ tử của tổ Huệ Năng. Sau khi 
đắc pháp, Quy Tông viết một bài thơ: 


Bước đi không dấu vết 145 





“Nghĩ răng tu tâm ngoài cuộc sống 
hằng ngày là điên. Hơn nữa, 'ở trong” hay 
'nằm giữ đều trái với chân lý”. Vui lòng dạy 
con về giai đoạn tâm mà ngài đã nói đến. 

SƯ BÀ: Vưi lòng đến đây. Tôi sẽ dạy cho 
bạn. Đến đây, gần hơn. Đây, đưa tay cho tôi. 


(Khi người hỏi đưa tay ra, Sư bà vỗ nó 
băng tay mình bốn lần êm ái. Thoạt tiên, đây 
dường như là một khiển trách nhẹ, nhưng 
khi nó tiếp tục, nhìn nó giống như một sự 
khích lệ đầy quan tâm, như thể bà cũng đang 
võ về tay anh ta. Hành động của bà được xem 
như bày tỏ rằng anh ta đang đi đúng hướng 
nhưng cần miên mật hơn trong tu tập. Sau 
đó, người hỏi cúi mình trước bà với bàn tay 
ép vào nhau, và bà cũng cúi chào lại.) 

Bạn có hiểu không? Nào, bạn có câu 
hỏi nào khác không? 

NGƯỜI HỎI 2: Không, ngay bây giờ 
thì không. Cảm ơn thầy rất nhiều. 


NGƯỜI HỎI 3: Một người bạn của con 
có vài vấn đề, khi cô ta không thể tập trung 
hay thậm chí ngồi thêm năm phút. Rồi con 
gọi cô ta để gặp một chút, nhưng sau khi nói 


14ó Tỉnh thức và cười 





chuyện chỉ một vài phút, cô ta đột ngột cải 
thiện. Không biết sao, mỗi lần con gọi cô ta, 
cô ta dường như tiến bộ. Sau vài cuộc gọi, 
cô ta tốt hơn nhiều. Dường như sự tu tập 
của con giúp người khác, nhưng con không 
thể giúp con trai con đang đau khổ vì những 


nhiễm độc xoang nghiêm trọng. Lại sao vậy? 


Con cũng muốn hỏi câu hỏi khác. 
Thỉnh thoảng những người bạn hỏi con 
thiên đường ở đâu. Con nói những gì con 
được nghe từ Thây: “hiên đường ở trong 
tâm của bạn”. Con nói rằng người sống với 
tâm bình an sẽ đến thiên đường sau khi 
chết. Nhưng bạn con vẫn hỏi, “Nhưng nó 
ở đâu?” Có lần con đọc một cuốn sách Phật 
giáo nói rằng thiên đường ở một nơi gọi 
là Phạm giới, nhưng điều này làm con rối 
rắm. Chúng ta nghe nói khi có tâm bình an, 
chúng ta ở thiên đường, nhưng theo sách 
đó, thiên đường xa xôi ở cõi nào đó trong 
vũ trụ. Vì thế con không biết nói gì với bạn 
con. Dù con đến Trung tâm Thiên lâu hơn 


họ, chính con vẫn rối rắm về điều này. 





Bước đi không dấu vết 


SƯ BÀ: Lo lắng nhiều hơn về việc cố 
găng gây ấn tượng với người khác bằng 
những øì bạn biết, bạn đã làm việc chăm chỉ 
hơn tu tập. Nếu bạn không biết về chính 
mình, bạn không có nhiệm vụ phải cố gắng 
trả lời những câu hỏi của người khác. Nào, 
ai nói với bạn thiên đường ở Phạm giới? 

NGƯỜI HỎI 3: Con đọc nó trong sách. 


SƯ BÀ: Không có việc đó. Phạm giới 
không hiện hữu riêng biệt với thế giới này. 
Địa ngục ở ngay đây, và Phạm giới cũng ở 
ngay đây trong thế giới này. Hãy nhìn vào 
thế giới quanh ta; nếu ai đó phạm tội, họ 
phải vào tù. Cũng thế, khi bạn làm điều xấu, 
tâm bạn cảm thấy như cối địa ngục. Nhưng 
khi bạn thoát khỏi những xiểng xích của 
tâm, bất cứ đâu bạn ở là cõi thiên đường. 
Thiên đường địa ngục không ở nơi nào 
khác. Chúng ở ngay đây. 

NGƯỜI HỎI 3: Cái gì sẽ xảy ra cho 
chúng con nếu chúng con không thể vượt 
qua sông hay xuyên qua những ngọn lửa sau 
khi chết? Chúng con sẽ trở thành cái gì khi 


rốt cuộc không thể vượt qua chúng? 


14 


148 Tỉnh thức và cười 





SƯ BÀ: Bạn sẽ tái hiện trong thế giới 
này tùy thuộc mức độ tại điểm đó. Nói tắt 
là: giẻ rách tái hiện như giẻ rách và nhóm 
chung với giẻ rách khác, sắt vụn tái hiện 
như sắt vụn và nhóm chung với sắt vụn 
khác. Dù chúng ta thích nó hay không, 
chúng ta cứ tái hiện và tái hiện với nhiều 
hình thể khác nhau. 

Buổi sáng, bạn đã đề cập người khác thì 
tốt đẹp còn con bạn thì không. Hãy bắt đầu 
bằng sự thẩm vấn chính bạn. Bạn có dạy con 
bạn tu tập thế nào không? Chúng ta có thể 
phải chìa bát ra để nhận thức ăn. 

Có niềm tin vào Chủ nhân Không 
là chìa bát của chúng ta ra. Bạn có thể đến 
thẳng bản thể bên trong chỉ khi bạn có niềm 
tin trực tiếp và chân thành. Bất kể bạn đến 
Trung tâm Thiền tu tập bao lâu. Một vấn đề 
như thế xảy ra vì tâm bạn hướng ra bên ngoài. 
Nếu bạn muốn tu tập tiến bộ, bạn cần bắt 
đầu buông bỏ mọi sự vào bản thể của bạn. 

NGƯỜI HỎI 3: Nhưng con đã nói với 
con trai con những gì con đã học từ thầy 
về tu tập và Chủ nhân Không. Dường như 


nó có nhiều niềm tin về điêu này, ngay cả 


Bước đi không dấu vết 149 





nó thấy thầy trong giấc mơ, nhưng nó vẫn 


không bình phục. 


SƯ BÀ: Tuy nhiên, vẫn có điểu gì sai 
trong sự tu tập của nó. Liếm bên ngoài trái 
dưa hấu không thể giúp nó biết mùi vị bên 
trong như thế nảo. 

NGƯỜI HỎI 4: Con đã nôn nóng để 
có thể gặp thầy hôm nay, và con muốn hỏi 
một việc mà thầy đã đề cập trong một pháp 
thoại trước. Thây nói, “Cha và con vốn 
không phải là hai. Họ cần làm việc với nhau 
như một, nhưng họ có lúc khó khăn để gặp 
nhau. Tuy nhiên sự tách biệt của họ chỉ 
mỏng như tờ giấy”. Thầy có thể giải thích ý 
nghĩa của “cha con” và “một tờ giấy”, và nói 
cho chúng con cách có thể phá vỡ rào cản 


này không? 


SƯ BÀ: Có một bản tâm bất diệt dẫn 
dắt bạn và khiến bạn tiến hóa. Đây là tâm 
hiện hữu trước khi tư tưởng khởi lên. Bản 
tâm này là “cha”, và những ý thức hiện tại 
khởi lên đủ loại tư tưởng là “con”. 

Thí dụ, hãy nghĩ điện như bản tâm, 
người “cha”, và bóng đèn như những ý thức 
hiện tại, người “con”. Để ánh sáng bật lên, 


150 Tỉnh thức và cười 





cả hai bóng đèn và điện phải có ở đó. Và 
chúng phải được kết nối với nhau. Khi bạn 
có niềm tin cả cha và con vốn đã được kết 
nối với nhau, khi bạn hành động trên niềm 
tin này, năng lượng sẽ thổi qua lại giữa hai 
vật này, và bóng đèn, hay những ý thức hiện 
tại của bạn, trở nên sáng chói hơn. Người 
con phải muốn tìm người cha - rồi thì họ 
có thể cộng thông với nhau và hoạt động hài 
hòa với nhau. 


Một người sinh ra là kết quả của bản 
tâm chúng ta kết hợp với cơ thể và hiện thức. 
Mọi việc chúng ta đã làm qua những đời 
sống bất tận đã được tự động phi lại trong 
chúng ta và nhóm họp với những thứ có 
cùng khuynh hướng như nhau. Nghiệp này, 
và những phản ứng của chúng ta với nó, tạo 
hình cho những hiện thức của chúng ta. Nền 
của những hiện thức này hiện hữu qua mỗi 
thành phần của thân, bất kể nhỏ thế nào. 


Như thế, chúng ta phải biết cái ngã 
tối hậu này, khiến chúng ta sinh ra, và bản 
thể này được kết nối với tất cả sinh vật bên 
trong thân chúng ta và làm việc với chúng 
như một. Rồi thì chúng ta thực sự có thể 
biết chúng ta đến từ đâu và sẽ đi về đâu, và 


Bước đi không dấu vết 15 





hiện giờ chúng ta ở đâu. Những øì tôi đang 
nói là để hiểu suốt mọi vật, bạn phải thực sự 
nhận ra bản thể của bạn và những ý thức này 
đang làm việc với nhau và biểu hiện. 


NGƯỜI HỎI 5: Đây là lần đầu tiên con 
đến đây. Có gì đó sai lầm bên trong con, và 
con đau nhiều tới nỗi không thể ngồi xuống. 
Một người bạn nói với con răng thầy đã giúp 
nhiều người khác và có lẽ có thể giúp con. 
Xin vui lòng, làm ơn giúp con với bệnh này. 

SƯ BÀ: Tôi không phải là bác sĩ, nhưng 
nếu bạn tu tập miên mật buông bỏ và dựa 
trên bản tâm bạn, bạn sẽ chính mình biết 
răng bệnh này không có ảnh hưởng đến bạn. 
Cho dù bệnh phản ứng với cách chúng ta 
dụng tâm. Nhưng cho đến giờ, những sinh 
vật bên trong thân bạn không biết sự kết nối 
này với bản thể của bạn. Như thế không có 
chỗ để làm nhẹ bót những øì quấy nhiễu bạn. 


Nếu niềm tin của bạn đưa vào cuộc 
sống hằng ngày - nếu nó mạnh và bạn cố 
găng miên mật dựa vào bản thể của mình 
qua cuộc sống hằng ngày - thì tôi ở đó với 
bạn, cũng như tất cả trí tuệ, năng lực và 
tình yêu của tất cả chư Phật. Nếu bạn chạm 


152 Tỉnh thức và cười 





phải tình thương và đức hạnh vĩ đại này, nó 
không thể làm thân bạn trở lại bình thường 
sao? Nếu bạn rất chân thành vẻ điều này, 
điều kiện của bạn rất có thể cải thiện hầu hết 
ngay lập tức. uy nhiên, nếu bạn lơi lỏng 
nỗ lực và dễ dàng bỏ nó lại sau, lần kế tiếp 
việc khó khăn nổi lên, bạn không sẵn sàng 
để điều khiển nó. Nó sẽ quá nhiều đối với 
bạn. Nếu bạn muốn có thể chăm sóc mọi 
việc khởi lên trong đời mình, bạn phải tiếp 
tục miên mật. 


NGƯỜI HỎI 6: Đến đây, con cảm thấy 
như thể con đã đến Tịnh độ của Phật A-di- 
đà. Đối với con, thầy giống như Phật A-di- 
đà, và vì vậy chỗ này phải là thiên đường. 
Con cũng muốn hỏi thầy con làm sao có thể 
làm thanh tịnh thân mình. 

SƯ BÀ: Tôi đã nói với bạn răng thiên 
đường không hiện hữu nơi nào khác hơn 
nơi chúng ta có mặt trong mọi khoảnh khắc. 
Cho dù đây là một ý nghĩ đơn giản, nó cực 
kỳ quan trọng. Mọi sự tùy thuộc vào cách 
bạn nghĩ và cách bạn chăm sóc tâm. Một tư 
tưởng đơn độc có thể trở nên thực tại và biểu 
hiện vào thế giới này. Một tư tưởng đơn độc 
có thể khiến bạn rơi xuống địa ngục. Và một 


Bước đi không dấu vết 155 





tư tưởng đơn độc có thể khiến bạn tái sinh 
vào thiên giới. 

Cũng vậy, Phật A-di-đà không tách 
biệt khỏi bản tâm của bạn. Phật A-súc, Phật 
A-di-đà, Quan Thế Âm và Địa Tạng là tất cả 
những biểu hiện của bản tâm chúng ta. Tất 
cả chỉ là những tên khác nhau của Phật, của 
nhất tâm. Đây là lý do chúng ta tin và dựa 
trên Phật, và tu tập đem mọi vật trở về một 
chỗ với nhau. 

Hãy nói với chính bạn, “Chỉ Chủ nhân 
Không có thể chăm sóc thân tôi. Ngay cả lúc 
tôi chết, Chủ nhân Không có thể giúp tôi 
chết không đau đón - chỉ giống như những 
hạt đậu chín, chúng dễ dàng tách khỏi vỏ.” 
Đó là Chủ nhân Không, chân ngã của chúng 
ta, có thể giúp chúng ta chết không đau đón; 
đó là Chủ nhân Không có thể thật sự chỉ 
chúng ta con đường; đó là Chủ nhân Không 
có thể giúp chúng ta tiến hóa vì thế chúng 
ta có thể tái sinh với một trình độ tinh thần 
cao hơn trong đời sống kế tiếp; và đó là Chủ 
nhân Không có thể dẫn chúng ta đến cõi cao 
hơn. Do đó, bạn nên tu tập miên mật. 


NGƯỜI HỎI 6: Con cảm thấy rất kỳ 
diệu sau khi đến Trung tâm Thiền lần đầu 


154 Tỉnh thức và cười 





tiên mà con đã quyết định thử giao phó. 
Nhưng khi con làm thế, hình như cái đầu 
của con phải... 

SƯ BÀ, mỉm cười: Cảm ơn bạn làm việc 
chăm chỉ. Nhưng bạn đang cố gắng giao phó 
một cách điên rỏ. Bạn không cần thúc đẩy 
nó. Chân tánh của bạn có sẵn với bạn. Mọi 
người sinh vào thế giới này đã sẵn có bản thể 
này hoàn hảo trong họ. Bạn ở đây, vậy bản 
thể của bạn cũng ở đây. Vậy chỉ tin tưởng 
điều đó và thư giãn. Và dù bạn thức hay ngủ, 
ngồi hay đứng, làm điều này điều nọ, hấy biết 
răng: “A, Chủ nhân Không, ngài ở đây; ngài 
là người chăm sóc sự việc”. Chỉ tin bản thể 
này và đưa mọi sự trở lại nó. Đây là giao phó. 


NGƯỜI HỎI 6: Cảm ơn thầy. 


NGƯỜI HỎII 7: Con biết ơn có cơ hội 
hỏi thầy một câu. Thật ra con rất căng thắng 
khi đứng truóc mọi người ở đây đến nỗi con 
cho rằng chỉ đến đây và hỏi một câu đã là 
thực tập tốt đối với conl 

Những ngày này có một sự ưu tiên 
mạnh cho việc làm không liên quan đến 
lao động chân tay; dường như thể người ta 





Bước đi không dấu vết 


muốn né những việc khó. Thảy có thể nói 
một chút về sự ưu tiên này không? 

SƯ BÀ: Bạn nên chấp nhận bất cứ gì 
đến với mình. Đừng cố gắng tránh những 
gì đến, cũng không dính mắc vào gì đã qua. 
Luôn luôn hòa mình với chân lý; buông bỏ 
lo lắng, và tự nhiên mà sống. 

NGƯƠI HOI 7: Ai tạo ra Phật? 

SƯ BÀ: Tất cả chúng sanh. 


NGƯỜI HỎI 7: Chúng ta tạo ra tư 
tưởng hay chúng tự nhiên khởi lên? 

SƯ BÀ: Chúng không được tạo cũng 
không tự khởi. 

NGƯỜI HỎII 7: Người ta thường nói 
răng “Cái tôi” không hiện hữu, nhưng nếu 
đúng như thế thì bây giờ cái gì đang nói với 
thây đây? 

SƯ BÀ: Nói là “cái tôi” không hiện hữu 
bởi vì trong mọi việc chúng ta làm không có 
dấu vết của “tôi” cứng ngắc và bất biến. Khi 
bạn đến đây, bạn có mang theo những bước 
chân đã qua với bạn không? Bạn đã chỉ bước 
đến đây, không có ý thức cứng ngắc nào liên 
quan đến mỗi bước. Nói năng cũng giống 


155 


15ó Tỉnh thức và cười 





như thế, phải không? Không có cái gì cứng 
ngắc hay bất biến. 


NGƯỜI HỎI 7: Cảm ơn thây. 


NGƯỜI HỎI 8: Hễ khi nào con gặp 
khó khăn, con thường có thể giải quyết 
chúng từng việc một bằng cách giao phó 
chúng cho Chủ nhân Không. Tuy nhiên khi 
quá nhiều khó khăn xảy ra cùng một lúc, 
con bị đè bẹp. Vì thế con đã hỏi thầy về việc 
này và sau đó tu tập như thây đẻ nghị, con 
có thể chăm sóc mọi sự. Con cảm thấy rất 
biết ơn sự chỉ dẫn của thầy và con đang cố 
găng giao phó cả lòng biết ơn này cho Chủ 
nhân Không. 


Con được nghe người ta nói về “hồi 
hướng công đức,” khi chúng ta hoàn thành 
xong việc gì đó, hay thành công việc gì. Và 
con tự hỏi nếu có cách nào đặc biệt chúng 
ta phải giao phó hay từ bỏ để làm điều này 
xảy ra? 

SƯ BÀ: Bạn chăm sóc những sự việc và 
giao phó những kết quả, ngay cả giao phó 
lòng biết ơn mà bạn cảm thấy, vậy có gì khác 
để bạn làm? Hãy cứ tu tập như bạn là, và 


Bước đi không dấu vết 15/ 





tiếp tục giao phó cả lòng biết ơn. Rồi thì 
phước lành của sự tu tập sẽ chiếu sáng trên 
mọi người quanh bạn. 


NGƯỜI HỎI 8: Cảm ơn thầy. 


NGƯỜI HỎI 9: Cảm ơn thầy về dịp 
này. Trong một nhận thức, có rất nhiều việc 
con muốn hỏi đến nỗi con không biết bắt 
đầu từ đâu. Con đã đi nhiều chùa gần hai 
mươi năm, và con đến đây năm lân. Nhưng 
dù vậy, niềm tin của con dường như không 
chắc chắn lắm. 


Mẹ con qua đời khi con còn trẻ. Lúc đó 
chú con, một bộ trưởng, trở thành nguồn 
hướng dẫn và gây hứng cho con. Chú đem 
con đến nhà thờ và cố để thuyết phục con 
theo những đức tin Cơ Đốc giáo. Nhưng dù 
con cố gắng chăm chỉ cách nào, con không 
thể cảm nhận niềm tin nào vào đạo Cơ Đốc. 
Đức Jesus nói, “Hãy theo ta, và con sẽ được 
cứu rỗi.” Nhưng con thấy khó chấp nhận 
ý tưởng này. Thật vậy, nó phản cảm con 
mạnh mẽ. Nó để lại con cảm giác rằng tôn 
giáo chỉ là vật được con người tạo ra. Mặt 
khác, những gì Phật nói — “Đừng theo ta, 
hãy theo pháp” — dường như đúng với con. 


158 Tỉnh thức và cười 





Tuy nhiên, ngay cả sau khi tham gia 
chùa chiên khá lâu, con cũng không thể phát 
triển niềm tin đặc biệt nào trong Phật giáo. 
Rồi cách đây hai tháng, con đọc một cuốn 
sách về những bài giảng của thầy và cảm 
thấy thích thây giảng giải rất nhiều! Mặc 
dù con không bắt đầu tu tập theo lối thầy 
dạy, đối với con dường như con đã sống đời 
mình theo ý nghĩa năm bên dưới lời giảng 
của thầy. Con muốn nghĩ con đã sống dựa 
trên bản tâm sâu xa này. 


Nếu ai không theo một tôn giáo đặc 
biệt, nhưng cố gắng sống theo ý nghĩa bản 
thể, người đó có thể vẫn thu hút một năng 
lực huyền diệu và vô hạn mà thây bảo tất cả 
chúng sanh được phú sẵn không? Nếu vậy, 
có gì khác nhau giữa sống như thế và đến 
chùa hay học những gì thầy dạy về dựa trên 
bản tâm của mình? 


Có một điểm khác mà con quan tâm. 
Dường như người tỉnh thức phải rất vô tư. 
Tuy nhiên, từ khi con sanh làm người, con 
muốn được đáp ứng đây đủ như một con 
người: Cảm thấy buồn, vui hay bực tức 
khi những việc thuộc loại này khởi lên. Vì 
thế con đang lưỡng lự nhảy vào tu tập, và 


Bước đi không dấu vết 159 





con tự hỏi có thể tu tập mà không phải lập 
Trung tâm Thiền hay một ngôi chùa làm 
trung tâm đời mình không? Con bối rối và 
có chút niềm tin. Thảy có thể dạy con về 
điều này không? 


SƯ BÀ, cười: Tôi nghĩ bạn cần chú ý 
thêm một chút nữa? Được chứ? Hãy nghe: 
Phật giáo và đời bạn không tách biệt. Cái âm 
thứ nhất của tiếng Đại Hàn về Phật Giáo, 
Bul, ám chỉ bản thể vĩnh cửu của đời sống, và 
âm thứ nhì, gyo, chỉ cho mọi vật cộng thông 
và làm việc với nhau. Như thế, chữ Bulgyo, 
Phật giáo, mô tả cuộc sống của chúng ta. 
Đặt nó theo lối khác, cuộc sống và mọi vật, 
ở trong và chính chúng, là Phật pháp. Cuộc 
sống hằng ngày của chúng ta tự nó một cách 
cơ bản là nhất tâm, và tự là chân lý. Phật giáo 
không phải tách rời khỏi cuộc sống hằng ngày 
của chúng ta. Làm sao Phật giáo và cuộc sống 
hằng ngày lại tách rời nhau? 

NGƯỜI HỎI 9: Con thấy. Vậy dường 
như không cần thiết để người ta đến chùa. 
Họ có thể tu tập ở nhà. 


1ó0 Tỉnh thức và cười 





SƯ BÀ: Thế thì tại sao bạn gửi con đến 
trường? 


NGƯỜI HỎI 9: Cảm ơn thầy. Con sẽ 
cố gắng chăm chỉ hơn. 


NGƯỜI HỎI 10: Bạch Sư bà, con có 
một người yêu mà con thực sự yêu, nhưng 
chúng con có vẻ như luôn luôn gây gổ. Anh 
ta là quân nhân và có thái độ nhà binh, vì thế 
con thấy mình dễ bị phát cáu. Thực ra, bác 
sĩ nói tuyến giáp của con không hoạt động 
tốt, và con không biết đó là lý do khiến con 
giận như thế, hay sự giận dữ gây ra vấn đề 
tuyến giáp của con. Đại khái, làm sao người 
yêu của con và con có thể thuận hòa hơn và 
trở thành một? 


SƯ BÀ: Nói chung, tốt nhất là những 
cặp có lối suy nghĩ giống nhau. Tuy nhiên, 
dù không vậy thì bạn và anh ta vẫn có thể 
thuận thảo nếu bạn là người khôn ngoan 
một chút trong cách điều khiển tư tưởng 
của mình. Hơn nữa, sẽ rất khó nếu có một 
khác biệt lớn lao trong cách suy nghĩ của hai 
người. Quan trọng nhất là điều này: Thay 
vì bận tâm về “trở thành một”, bạn cần có 
niềm tin vào bản thể của mình và giao phó 


Bước đi không dấu vết lóI 





mọi sự cho nó, bạn cần biết răng “Bản thể 
của tôi sẽ dẫn dắt tôi”. Bạn hiểu không? 


Đừng nhượng bộ dễ dàng sự cáu kỉnh 
của mình. Hơn bất cứ điều gì khác, thua sự 
nóng giận làm ảnh hưởng đến sức khỏe và 
hủy hoại thân thể của bạn. Bạn biết tại sao 
không? Lúc bạn thua cơn giận, mỗi một tư 
tưởng bên trong bạn cũng thua cơn giận của 
nó, và điều này làm thân bạn suy sụp. Nó 
thực sự xảy ra lối này. 


NGƯỜI HỎI 10: Cảm ơn thảy. 


NGƯỜI HỎI 11: Con đã chờ ở tầng 
dưới và gom hết can đảm để đến pháp đường. 
Hiện tại cả gia đình con đang tu tập giao 
phó và buông bỏ đến Chủ nhân Không. Mẹ 
con bị bệnh tiểu đường nhiều năm. Thị lực 
của bà rất tệ, bà cũng đã phẫu thuật và nằm 
liệt giường rất lâu. Rồi cách đây hai tháng, 
bà bắt đầu giao phó mọi sự cho Chủ nhân 
Không. Từ đó bà không cần tiêm insulin 
hay thuốc nào khác, và điều kiện của bà có 
tiến bộ lớn. Con cảm thấy biết ơn sâu xa và 
kể cho nhiều người khác về sự tu tập tuyệt 
diệu này. 


1ó2 Tỉnh thức và cười 





Nhưng cách đây vài ngày, bà té trong 
phòng tắm. Khi việc đó xảy ra, con tự nghị, 
“Ngay điều này cũng được dùng để tu tập. 
Hãy giao nó cho Chủ nhân Không.” Nhưng, 
mẹ con vẫn đau nhiều, và con không chắc 
con đã giao phó tất cả điều này đúng cách. 

SƯ BÀ: Bạn đang làm rất tốt. Nhưng 
có việc khác mà bạn nên biết. Bạn phải 
buông hai bên, cả sống và chết. Cân bằng 
và hòa điệu sẽ bị mất nếu bạn ép một người 
gần chết phải sống. Giây phút bạn buông bỏ 
hai bên, ánh sáng sẽ bừng cháy phía trước. 
Nếu bạn sợ mẹ bạn chết và cố để giữ sự sống 
của bà, đây không phải con đường chân lý. 
Bạn không thể nhận được ý nghĩa chân thật 
của nhất tâm. Hãy dồn niềm tin và sự tu tập 
buông bỏ cả hai bên. Và làm sao những nỗ 
lực của bạn không sanh quả? 


NGƯỜI HỎI 11: Cảm ơn thây. Con sẽ 
tu tập chăm hơn. 


NGƯỜI HỎI 12: Em rể con bị đột quy 
khi 26 tuổi, và cậu ta giờ đã 30. Cậu ta có 
hai con nhỏ và dường như quá trẻ để chịu 
tàn tật như thế. Con cảm thấy buồn cho 
tình cảnh em rể, nhưng mải chạy theo công 


Bước đi không dấu vết 1ó3 





việc riêng của mình. Con thình lình nhận ra 
răng con nên đến hỏi thầy vẻ tình trạng của 
cậu ta sớm hơn. Con nghĩ con đã tỉnh tấn 
tu tập với tình cảnh của riêng mình, nhưng 
con nhận ra răng con chưa bao giờ nghĩ giao 
phó tình trạng của em rể con. Và bây giờ cậu 
ấy bắt đầu tham gia vào một nhà thờ. Điều 
này làm con nhận thấy cần phải bắt đầu nói 
chuyện với cậu ta về những bài giảng của 
thầy, nói rằng Chúa ở bên trong cậu ta, và 
hãy chắc chắn cầu nguyện trong thâm tâm. 
Tuy nhiên, tình trạng của cậu ấy không có 
tiến bộ. 

Hôm nay khi con đến đây, con chợt 
nghĩ rằng nếu cậu ấy là con của con thay vì 
em rể, con sẽ đến và yêu cầu sự giúp đỡ của 
thây gần như lập tức. Con thấy mình tệ vì 
không thể giúp cậu ấy, và vì vậy cậu ấy bị lôi 
cuốn đến nhà thờ. 

SƯ BÀ: Phật pháp này, mặt trời vĩ đại 
này, chiếu sáng mọi vật không phân biệt. Nó 
chiếu trên những người làm thiện và những 
người không. Đúng là người ta đã chặn ánh 
sáng này. Bạn hiểu không? Điều này cũng 
áp dụng cho em rể bạn. Bản tâm này của 
chúng ta rất quan trọng. Bạn phải xoay vào 


1ó4 Tỉnh thức và cười 





bên trong — lấy mọi vật và đem nó trở lại nơi 
này. Khi bạn gom mọi vật trong nơi này, 
năng lượng khởi lên từ đó có thể dẫn bạn và 
chăm sóc thân thể bạn. Như một kết quả, 
sức khỏe bạn sẽ tiến bộ. Tuy nhiên, làm sao 
điều này có thể xảy ra nếu ai đó không dốc 
lòng làm nó, không có niềm tin vào nó? 
Người ta không nên ghét bỏ hay coi 
thường họ, vì bên trong họ là người dẫn 
đường dẫn dắt họ. Vậy hãy nói với em rể 
bạn cứ đưa mọi vật trở lại một nơi đó ít nhất 
đến khi thân cậu ta bình phục. Chân lý này 
bao gồm mọi vật, vì mọi vật có đời sống. 
Vậy làm sao có thể bị tách biệt từng phần 
thành “Phật giáo” hay “Cơ Đốc giáo”? Bởi 
vì người ta dùng tâm quá nhỏ hẹp đến nỗi 


không thể thoát khỏi đau khổ. 


NGƯỜI HỎI 13: Đêm qua con thấy 
thầy trong mơ. Gần đây con bị đau khổ 
nhiều, và trong mơ thây nói, “Hãy thử một 
phen!” Con cầu nguyện suốt đêm và cuối 
cùng có thể tạm rơi vào giấc ngủ. Trong cơn 
mơ, con nghe một tiếng nói, “Chộp lấy mắt 
cá chân của hắn”. Con không hiểu gì cả. 
Con biết nó chỉ là một giấc mơ, nhưng... 


Bước đi không dấu vết 1óS 





SƯ BÀ: Nó chỉ là một giấc mơ, nhưng 
cùng lúc đó, nó không chỉ là giấc mơ. Mọi 
việc tùy cách ta quyết định nhìn sự vật. Vì 
bạn cấu tạo tâm bạn theo lối nào đó, bạn 
có những giấc mơ nào đó, và vì bạn có giấc 
mơ nào đó, bạn có thể tạo tâm cũng cách 
đó. Vậy hãy bắt đầu với cách bạn nghĩ, có 
niềm tin chắc chắn và bình tính, chân thành 
buông bỏ mọi sự và tiến tới. Đây là ý nghĩa 
của “Chộp lấy mắt cá chân của hắn”. 

NGƯỜI HỎI 13: Cảm ơn thây. Con sẽ 
làm điều này. 

SƯ BÀ: Mọi vật trên thế giới đều như 
thế, vậy hãy thoải mái và tiến lên. Hoàn toàn 
cho mọi sự đến bản thể của bạn và tiến bước 
vào cuộc sống. 


Ô đó biện binu 

Không P)ật giới 

ng không Uíi trụ, 

Không có tứ sanU, 

Không có Đứng cũng không Tây, 
Không thời gian, 

Chẳng bông gian 

Không luôn cả cái kbông. 


lóó Tỉnh thức và cười 





Không có nơi chốn 

Không giú, nớc, 

Và ›bng bông boa nở, 

Không có 90 nÀo 

Mà kbông có sôi nối uà sống động. 
Những ngụn múi đến trước, 

Những ngụn múi Uẫn đến, 

Chuyến biến, 

Và biện bày, 

Đến đ tự do 

Không di chuyến chút nàÀo. 

Nhưng những bừn chân lưu lại nÙng 
bàn chân, 

Và nứng bàn tay lưu lạ? nDng bằn 1⁄1). 
lật lạ lừng, thật lạ lùng! 


(Với bài này, Sư bà Đại Hạnh bước 
xuống pháp tòa). 


TÂM: KHO TÀNG CỦA HẠNH PHÚC 








Chủ nhật, 18 tháng Cbạp, 1994 


Mọi khỏ năng đẽ sẵn trong bẹn, 
đong chờ được sử dụng 


J8 buồn khi thấy rất nhiều bạn 
đứng bên ngoài trời lạnh vì Pháp 
đường quá nhỏ không chứa đủ mọi người. 
Đồng thời, tôi cũng rất là cảm động, vì dù 
không đủ điều kiện tiện lợi, tất cả các bạn đã 
cùng nhau tụ họp về đây để tu tập bồi dưỡng 
tâm linh. 


Như các bạn biết, tất cả sinh vật trên 
thế giới, dù người hay vật, có hình thể vật 
chất và mức độ tinh thần khác nhau, và 
mỗi loài có đặc tính riêng. Thí dụ, ngựa có 
chân sau cứng cáp, và bò có sừng. Lhật ngạc 
nhiên cách thiên nhiên ban cho mỗi chúng 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 





sanh với hình dáng và khả năng duy nhất 
riêng của nó. 

Cũng thế, nhân loại chúng ta đã được 
ban cho khả năng đón nhận mọi sự trong 
vũ trụ xuyên qua các giác quan, xử lý nó và 
rồi đưa ra bất cứ gì cần thiết, dù nó thuộc 
lãnh vực vật chất hay lãnh vực của tâm, 
Nhờ khả năng này mà, một khi sanh ra làm 
người, chúng ta đã sẵn có 99% những gì để 
trở thành một vị Phật. Qua tâm chúng ta 
có khả năng để tiêu hóa mọi sự và đưa ra 
cái gì cân. Nhưng có một số người không 
làm điều này, vì ngay trong loài người có rất 
nhiều mức độ mở mang tâm trí khác nhau. 


Bạn có bao giờ nghĩ về máy điện toán 
mà người ta dùng để điều khiển rô-bô chưa? 
Không có máy điện toán, một rô-bô không 
thể chuyển động được. Nếu chúng ta so 
sánh bộ óc con người với máy điện toán, thì 
thân thể là rô-bô. Phận sự của bộ óc là hợp 
nhất mọi sự được nhận từ bên ngoài, xử lý 
nó, và đưa ra một đáp ứng thích hợp. Và 
chính tâm, bản thể của chúng ta, gửi mệnh 
lệnh đến bộ óc. 


Tuy nhiên một máy điện toán chỉ có 
thể điều khiển rô-bô theo những dữ liệu đặc 


169 


170 


Tỉnh thức và cười 





trưng nó đã được cung cấp. Không giống 
máy điện toán, bộ óc con người có thể xử 
lý bất cứ gì nó gặp phải và tự động đáp ứng 
bất cứ hoàn cảnh nào. Bộ óc vô cùng mạnh 
mẽ hơn bất cứ máy điện toán nào trên thể 
giới. Người ta thường nghĩ rằng họ không 
thể làm gì vì họ thiếu khả năng hay vì họ bị 
ngăn ngại bởi những hành động xấu trước 
kia. Nhưng họ nên hoàn toàn gạt bỏ những 
tư tưởng như thế. Lại sao? Vì một khi bạn 
được sinh làm người, bất kể bạn là một 
người đã qua ngàn kiếp hay mới một ngày — 
nhiệm vụ sẵn có của bộ óc mọi người chính 
xác là như nhau. Vì thế đừng vướng mắc 
vào những ý tưởng rằng sự việc là dễ hay 
quá khó. Chính bạn là người tạo ra những ý 
tưởng “có thể” hay 'không thể”. Cơ bản, “có 
thể và không thể” không hiện hữu. Tâm vô 
tướng này của bạn không øì ngăn trở, nhiệm 
vụ của nó cũng không tùy thuộc vào bất cứ 
gì khác. 

Xuyên qua toàn thể vũ trụ có một năng 
lực vô hạn, bản thể mà mọi vật tùy thuộc. 
Khả năng và tiểm lực của mỗi một vật trong 
vũ trụ khởi lên và trở về năng lực này. Bất 
chấp người ta nghĩ gì khác, hay cách sự vật 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 





có thể xuất hiện, mọi vật đang vận hành liên 
tục đúng như thế. Mỗi một vật liên tục xoay 
quanh năng lực bản thể này, vượt qua thời 
gian và không gian. Không tốt sao nếu bạn 
có thể buông bỏ mọi vật và chỉ thuận theo 
năng lực này? âm chúng ta là vô tướng — 
nó có thể tự do đi bất cứ đâu, có thể nghĩ bất 
cứ gì và có thể đáp ứng bất cứ gì khởi lên. 
Chúng ta đều được ban cho khả năng bất 
khả tư nghì, rộng lớn như thế, vậy mà đôi 
khi tôi thực sự không thể hiểu tại sao một 
số người nghĩ rằng họ bị dính mắc và không 
thể tiến tới trước được. r1 


L1 


L2 Tỉnh thức và cười 





Chính têm giỏi thoót tôm 


hính tâm có thể giải thoát tâm. 

Cũng chính tâm tự ngăn trở nó, 
nói, “Điều này không thể làm được”. Cái 
øì nói với bạn điều này là những tư tưởng 
chúng ta đã cung cấp trong quá khứ. Chính 
những tư tưởng này đã tích tụ trong bạn 
hằng vạn kỷ, đó là nguồn cội của những gì 
đôi khi được gọi là cấu uế và vọng tưởng. 
Những tư tưởng này đã tích tụ bên trong 
bạn từ cái này đến cái nọ và cuối cùng sẽ 
biểu hiện từng cái một, tùy theo hoàn cảnh. 
Vậy thì, làm sao bạn có thể giải thoát chính 
mình khỏi những tư tưởng này? Nếu bạn có 
thể vượt qua những tư tưởng đó, mọi việc sẽ 
tốt đẹp. Bạn có khả năng để làm điều này, 
nhưng hầu hết mọi người không tạo nỗ lực 
để sử dụng nó. 


Nhiều năm trước đây, có một người bị 
phá sản vì đã bảo đảm cho người vay tiền của 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 





người khác. Một hôm, ông ta nhận một thông 
báo của nhà băng đòi trả tiên vay, và ông bị 
cạn kiệt với tức giận và sợ hãi. Cuối cùng ông 
bị bệnh. Khi ông đến gặp tôi, tôi bảo ông, 
“Tiên đó khởi đầu không phải của ông. Bây 
giờ ông phải quyết định, hoặc là ông tiếp tục 
bám vào những cảm giác này về số tiền đó, 
hoặc là buông bỏ chúng. Từ khi tiền tự nó đã 
ra đi, không tốt hơn khi cũng bỏ luôn những 
cảm giác này?” Nếu ông ta chấp nhận sự thật 
tiền đã ra đi và buông bỏ ý tưởng ông ta đã mất 
nó, ông ta đã bình tĩnh và an ổn nhiều hơn. Và 
ông ta có cơ hội để tạo khởi đầu mới mẻ. Tuy 
nhiên, nếu ông ta không thể từ bỏ những tư 
tưởng về sự mất mát, ông ta sẽ không thể hồi 
phục sức khỏe hay công việc của mình. 

Tôi bảo ông ta, “Liên của ông đã đi rồi. 
Để nói cho ông sự thật, ông là người có thể 
làm cho tiền của ông biến mất. Nó đã ra 
đi, vậy có gì để nắm giữ? Nếu ông cứ dính 
cứng vào những vật đã vào quá khứ, thì tình 
trạng dính mắc đó sẽ được tiếp tục ghi chép 
vào óc ông. Điều này sẽ gây nên những ý 
thức về đời sống bên trong ông làm trì trệ và 
trở thành tiêu cực hơn. Kết quả là thân ông 


không thể hoạt động đúng đắn, và khả năng 


173 


14 Tỉnh thức và cười 





của ông sẽ suy thoái”. Nếu bạn hiểu cách 
điều này vận dụng, thì bạn sẽ nhận ra rằng 
đây là một trong những nguyên lý mạnh mế 
và đáng sợ nhất của nhân loại. 


Do đó tôi khuyên bạn khởi tâm một 
cách khôn ngoan. Nếu bạn đưa vào một tư 
tưởng tốt hơn, sự tích chứa những tư tưởng 
tiêu cực trước kia sẽ được thay thế bằng dữ 
liệu mới. Khi bạn khởi một tư tưởng, nó đưa 
qua não và đi đến trung tâm của óc. Phần 
trung tâm của óc định giá tư tưởng và gửi 
hồi đáp đến mọi phần của thân. Đây không 
phải chỉ là một miêu tả về tiến trình sinh 
lý, nó là điều bạn phải biết dùng thế nào 
cho chính mình trong cuộc sống hằng ngày. 
Khi bạn bệnh, bạn có thể cần sự giúp đỡ 
của một bác sĩ, nhưng có một giới hạn bao 
nhiêu để bác sĩ có thể giúp bạn. Trong hầu 
hết những trường hợp, người khác có thể 
chỉ giúp chừng 20 hay 30% vấn đề của bạn; 
chính bạn phải làm phần công việc còn lại. 
Dường như những lời tôi không vui lắm, 
nhưng tôi không có chọn lựa nào khác, vì 
rất cấp bách để bạn hiểu tiến trình này. Bao 
lâu nữa thì thân bạn kết thúc? r1 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 





Trọng điểm củo niềm tin 


gười ta thường nói về niềm tin, 

nhưng hãy rõ ràng về trọng tâm 
của niềm tin của bạn nên đặt vào đâu? Bản 
thể của bạn là cái mà không ai khác có thể 
cho bạn hoặc lấy đi. Cuối cùng, ai là người 
có thể thực sự giúp bạn khi bạn cần? Ai sẽ 
làm bạn đỡ đau? Ai sẽ cứu bạn khỏi nghèo 
khó? Ai sẽ chăm sóc khi bạn phiền não hay 
chết? Rốt cuộc, chỉ có bản thể của bạn mới 
có thể chăm sóc tất cả những việc này. 


Chính như một máy điện toán có 
chương trình cần thiết để điều khiển rô-bô, 
óc của bạn có đủ mọi khả năng để chuyển 
động thân bạn. Iất cả khả năng có đó, đang 
chờ đợi được sử dụng. Bộ óc, máy điện toán 
riêng của chúng ta, được ban cho đây đủ 
năm thần thông, mà bộ óc có thể dùng để 


175 


176 


Tỉnh thức và cười 





xử lý mọi việc và đưa ra những øì cần thiết. 
Chính là bản tâm của chúng ta, bản thể của 
chúng ta, cho phép bộ óc dùng những năng 
lực kỳ diệu tiềm tàng trong nó. 

Do đó đức Phật nói, “Các ông tin tưởng 
vào ai? Trên mọi người khác, hãy khám phá 
chân ngã của các ông, Chủ nhân Không của 
các ông. Đó là thực chất bên trong các ông, 
vì thế nó phải được khám phá bên trong các 
ông.” Thật tốt khi thấy rất nhiều bạn đang 
phát triển niềm tin và kính trọng chân ngã 
của mình, nhưng dường như đối với tôi các 
bạn nên nghĩ sâu hơn những gì bạn cần làm 
để tìm ra chân ngã của mình. 


Người ta thường nói rằng họ rất bận, 
không có thì giờ tìm ra Chủ nhân Không, 
hay khi vài tai họa xảy ra, họ không thể dừng 
lại đủ lâu để giao phó những hoàn cảnh 
đến Chủ nhân Không. Nhưng chính Chủ 
nhân Không hướng dẫn bộ óc và cho phép 
nó dùng năm năng lực vi diệu đang có sẵn 
trong chúng ta. 


Vì thế mỗi chúng ta phải dựa trên bản 
thể riêng của mình. Nếu bạn giao phó mọi 
sự bạn đối mặt vào bản thể của bạn, thì 


những gì bạn giao phó — được cho là những 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 





dữ liệu đưa vào — được ghi lại trong bản thể 
của bạn. Như thể bản thể của bạn ra thông 
báo rằng bạn đang bắt đầu dựa vào nó, và 
rồi nó đáp ứng lại bạn. Thế thì những kết 
quả của những gì đã đưa vào sẽ biểu hiện 
trong đời bạn. Tuy nhiên, nếu bạn cố tùy 
thuộc vào vật gì bên ngoài chính bạn, không 
có sự kết nối nào được thực hiện với bản 
thể của bạn, và vì thế không có gì được đưa 
vào. Nếu không có gì được đưa vào bản thể 
của bạn, làm sao nó có thể chăm sóc sự việc? 
Như thế đức Phật đã nói rằng bất kể bạn 
làm gì, trừ khi bạn dựa vào bản thể chân thật 
của bạn, sẽ không có đức hạnh và công đức 
trong hành động của bạn. 


Người ta thường hỏi tại sao họ không 
giác ngộ, cho dù họ tuân theo lời Phật dạy 
đã lâu. Nhưng đó là vì họ quá bị kéo theo 
những vật bên ngoài trong đời sống hằng 
ngày. Dù bạn sống như một tu sĩ hay cư sĩ, 
bạn phải dựa vào cái ngã bên trong của mình, 
chân thành và tận tụy, và đưa ra những kết 
quả qua nỗ lực của riêng mình, không hy 
vọng ai khác sẽ giúp bạn. Hạnh phúc chân 
thật có đến từ người khác không? Không ai 
có thể cho bạn hạnh phúc và tự do, và cũng 


177 


178 


Tỉnh thức và cười 





không ai có thể lấy chúng đi. Không ai khác 
có thể chiếm chỗ của bạn khi những việc này 
hiện thực. Cuối cùng, bạn là người chăm sóc 


chính bạn. 


Rất quan trọng để tiếp tục giao phó 
mọi sự trong đời sống đến bản thể của bạn, 
vì cách bạn sống trên đời này quyết định loại 
vai trò bạn có thể đóng trong đời kế tiếp. 
Hãy nhìn những nam nữ nghệ sĩ vào vai 
trong những vở kịch. Họ cố hiểu vai trò đặc 
biệt của họ và diễn tốt nhất vai được giao 
cho. Sau khi màn buông, kết thúc những gì 
họ phải làm, nghệ sĩ đặt gánh nặng xuống và 
cảm thấy thoải mái. Dù những nhân vật của 
họ có thể đã chết trên sân khấu, họ về nhà 
trong tỉnh thần tốt và thư giãn. Hãy nghĩ về 
điều này. 

Tương tự những nghệ sĩ nhận vai tuồng, 
bạn đến thế giới này và nhận một vai trò tùy 
thuộc cách bạn đã sống trong những đời sống 
trước. [uy nhiên, dù cho bạn nhận vai ăn 
mày trong đời này, nếu bạn tiếp tục giao phó 
mọi sự trong đời cho bản thể của mình và 
làm tốt nhất để sống một cách chân thành, 
thì sau này bạn có thể nhận một vai tốt hơn. 
Điều này thực sự xảy ra mọi nơi quanh chúng 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 





ta. Nếu bạn nghĩ về điều này, bạn nên có vài 
cảm nhận về bạn từ đâu đến, bạn sẽ đi đâu, 
bạn đang làm gì, và tại sao bạn làm nó. 


Mọi người biết rằng nếu bạn trồng đậu, 
bạn sẽ hái đậu, và nếu bạn trồng lúa, bạn sẽ 
gặt lúa. Thân bạn có trong đời sau và vai trò 
của bạn trong đó sẽ tùy thuộc vào bạn đã 
hoàn thành vai trò hiện nay tốt thế nào, vào 
bạn đã sống tốt thế nào. Bạn có thấy trên 
màn ảnh một người sống một đời sống tệ 
hại rơi vào địa ngục đây rắn và thú vật khi 
cô ta chết như thế nào không? Đây không 
chỉ xảy ra trên màn ảnh. Mọi sự theo cách 
bạn sống được tự động đưa vào bản thể của 
bạn, và điều này khiến bạn tái sanh ở mức 
độ phù hợp với hành vi của bạn. Thí dụ, 
dù một người có thân người trong đời sống 
trước đây của cô ta, nếu cô ta sống ở mức độ 
của một con rắn hầu hết đời mình, cô ta sẽ 
tái sanh với thân rắn khi cô ta lại xuất hiện 
trong thế giới này. Mỗi người chúng ta đã đi 
qua rất nhiều đời sống khác nhau, và sống 
với những hình thể khác nhau vô kể. Vậy 
làm sao có những sinh vật chúng ta có thể 
coi thường? Làm sao đời sống của bạn có thể 
là quý giá, nhưng một con vật thì không? 


179 


180 


Tỉnh thức và cười 





Mỗi một đời sống là đời sống của bạn, mỗi 
một hình thể là hình thể của bạn. 

Mọi việc mà người ta đang kinh nghiệm 
bây giờ là kết quả của những gì họ đã làm 
trong quá khứ, không có chỗ riêng để họ bị 
trừng phạt. Nếu họ hành xử như một con 
rắn, họ sẽ tái sanh như một con rắn. Nếu 
hành vi của họ ở mức độ một con bò, họ sẽ 
tái sanh ở mức một con bò. Nếu họ sống ở 
mức độ một côn trùng, thì thần thức của họ 
cuối cùng nhận hình thể một côn trùng. Đó 
chính là địa ngục! 


Chúng sanh đã sống như thế từ rất lâu, 
không biết chân lý. Tuy nhiên, đức Phật — 
bản thể của mọi vật trong vũ trụ, của tất cả 
cõi hữu hình, cõi vô hình, và những nguyên 
lý bởi đó chúng vận hành — hiện hữu mọi 
nơi ở tất cả thời, xuyên qua nhân quả và 
vòng tái sanh, giúp mỗi một vật trong vũ trụ 
phát triển. Phật tâm biểu hiện như vô số Bỏ 
tát giúp mọi vật vận hành. Vậy chư Phật và 
chư Bồ tát không có tách biệt. Thí dụ, nếu 
chúng ta mô tả Phật như là năng lượng bản 
thể, thì chư Bỏ tát là năng lượng được sản 
xuất từ năng lượng bản thể này. Năng lượng 
đó đã khởi lên từ bản thể, tiếp tục trở thành 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 





năng lượng bản thể của vật khác, tiến trình 
này được tự lặp đi lặp lại mãi. Đây là lối mà 
vũ trụ chúng ta đang vận hành. 


Có lẽ như tôi đang tự lặp lại, nhưng 
mọi người phải tuyệt đối biết điều này: Mọi 
vật trong toàn vũ trụ, bao gồm quá khứ - 
hiện tại - vị lai, vận hành với nhau như một 
toàn thể phức tạp, bao la và đa dạng (nhiều 
thứ khác nhau). Nếu thế, làm sao chúng ta 
định hướng đời mình? Làm sao chúng ta có 
thể trở thành nhất tâm, Hanmaum, để cho 
tất cả tay trở thành tay của chúng ta và tất cả 
thân trở thành thân chúng ta? Cho dù một 
ngàn giọt mưa rơi xuống biển, tất cả chúng 
trở thành một với biển. Cũng thế, nếu bạn 
đặt tâm của mọi vật và tất cả chúng sanh vào 
nhất tâm, tất cả chúng tự nhiên trở thành 
một tâm, một tay và một thân. Khi mọi vật 
trở thành một như thế, chính điều này là 
Phật. Sau khi những tâm này trở thành một 
với Hanmaum, chúng biểu hiện như những 
năng lượng khác nhau, chúng ta gọi những 
năng lượng này là chư Bồ tát. Những Bỏ tát 
này đây dãy thế giới quanh ta. 


Khi chúng ta bật công tắc, điện sẽ chạy 
và ánh sáng đến. Cũng thế, khi bạn giao 


181 


182 


Tỉnh thức và cười 





phó sự việc đến bản thể, tâm bạn trở thành 
một với Hanmaum, rồi bất cứ năng lượng 
cần thiết sẽ tuôn ra tự do. Năng lượng tuôn 
ra này là những gì chúng ta gọi là chư Bồ 
tát. Chúng ta cho nó những tên khác nhau 
tùy cách năng lượng biểu hiện. Thí dụ, khi 
người nào bệnh năng lượng này biểu hiện 
như Bỏ tát Dược Vương, và khi ai đó đau 
khổ năng lượng này biểu hiện như Bỏ tát 
của Từ Bi. Dù chư Bỏ tát có nhiều tên khác 
nhau, tất cả các ngài đều là những biểu hiện 
của bản thể như nhau. Giống như thế này: 
Khi một người đàn ông gặp vợ mình, ông 
ta trở thành người chồng; khi ông ta gặp 
cha mẹ mình, ông trở thành người con; khi 
eặp con cái, ông ta trở thành một người cha. 
Đức Phật, nguồn cội của mọi vật, có những 
biểu hiện vô tận, vì vậy đôi khi được gọi là 


Tòa Kim Cương. 7 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 





Bọn có thể biết thột sự chỉ qua 
ứng đụng 


mm đến hôm nay, bạn đã chỉ lắng 
nghe những bài giảng này, bạn 
còn phải áp dụng chúng. Irước đây, khi 
một sư cô mang cho tôi vài cái bánh gạo, tôi 
bảo cô, “Hãy nếm nó, và nói cho tôi biết nếu 
nó ngon.” Thì cô trả lời, “Làm sao con có 
thể biết chắc thầy thích nó hay không? Tốt 
hơn là chính thầy nếm nó đi!” Cũng thế, 
bạn phải đem những gì bạn đã nghe về tu 
tập và hết lòng áp dụng nó và cố gắng kinh 
nghiệm nó cho chính bạn. Chỉ vậy bạn mới 
có thể thực sự biết mùi vị nó ra sao. 

Nghe giảng và hiểu lý thuyết suông 
không đủ. Khi tôi gặp người nghĩ rằng 


183 


184 Tỉnh thức và cười 





họ hiểu mọi sự, đôi khi tôi chỉ làm thinh 
nhìn họ vì họ chứa đây lý thuyết đến nỗi 
họ không thể nghe những gì tôi nói với họ. 
Thay vì nói về lý thuyết, tốt hơn bước một 
bước có thể đưa bạn vào tất cả con đường 
vòng quanh vũ trụ. Thí dụ, khi ai đó trong 
gia đình bạn bị bệnh, giao phó nó đến Chủ 
nhân Không và quan sát với niềm tin vững 
chắc. Trong những trường hợp bệnh tật bị 
gây bởi nghiệp, nguyên nhân phải được giải 
quyết để bệnh được lành. Khi bạn giao phó 
nó cho Chủ nhân Không, sự ghi chép những 
øì đã làm trong quá khứ tan biến và đau khổ 
đang hiện hành cũng tan rã. Vì thế nếu bạn 
thực sự giao phó mọi việc cho Juingong, thì, 
ngay cả sinh mạng của bạn không cũng biết 
rõ nó, nó vượt qua thời gian, không gian và 
đau khổ mà bạn đối mặt bắt đầu tan biến. 
Nhưng chỉ hời hợt lặp đi lặp lại “Chủ nhân 
Không” thì chẳng giúp cho bạn tí nào. 


Có người phản nàn rằng tình trạng của 
cô chẳng tiến bộ dù cho cô đã giao phó mọi 
sự cho Chủ nhân Không. Cô nói rằng lần 
đầu tiên khi cô bắt đầu giao phó sự việc đến 
Chủ nhân Không, chúng được đưa ra tốt, 
nhưng tiếp tục, thì dường như sự giao phó 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 





không còn hiệu quả nữa. Hãy nghe, sau khi 
tốt nghiệp trung học, bạn phải tiếp tục lên 
trường cao trung. Làm sao bạn có thể tiến 
nếu bạn không đi tới trình độ kế tiếp? 


Khi bạn du lịch, có nhiều lần bạn 
xuống xe bus trước khi đến chỗ dự định, 
phải không? Dù sao đôi khi người ta nghĩ 
xuống xe như thế là hỏng việc. Nhưng nếu 
bạn nhìn nó theo khía cạnh tích cực, như là 
“Việc lỡ xe bus là do Chủ nhân Không làm, 
vậy thì Chủ nhân Không sẽ chắc chắn làm 
việc tốt nhất,” rồi vì tình trạng đó được đưa 
vào tích cực, việc đưa ra sẽ tốt thôi; không 
có gì phải lo lắng. Vậy khi bạn kết thúc với 
việc đã làm, chỉ bước lên một xe bus khác. 
Chỉ mất một khoảnh khắc để đổi tư tưởng. 
Tuy nhiên, vài người có thể phí nhiều ngày 
hay cả tháng dính vào những tư tưởng giống 
như thế trước khi có thể tiếp tục lên đường. 
Có một câu nói, “Cả thành công và thất bại 
là đạo.” Tại sao những người lính rút khỏi 
chiến trường? Trong tình huống xấu, không 
phải rút lui cũng là một chiến lược để bảo 
tồn mạng sống của quân lính sao? 


Cuộc sống của chúng ta rất phức tạp 


phải không? Cũng thế, thân thể chúng ta 


18S 


186 


Tỉnh thức và cười 





cũng rất phức tạp. Lhân chúng ta chứa như 
một mạng lưới thần kinh phức tạp và những 
tế bào khác, và bộ óc chứa rất nhiều những 
thứ vượt trên hiểu biết. Dùng hệ thống này, 
bản thể sẽ gửi lệnh qua bộ óc truyền đến 
những thành phần khác nhau của thân và 
khiến chúng chuyển động. Điều làm ngạc 
nhiên hơn là sự vận dụng của lãnh vực tỉnh 
thần, cõi vô hình; thực sự không thể tả nổi 
cách sự vật thay đổi và biểu hiện sau khi đã 
được đưa vào nhất tâm. 


Tuy nhiên, cách duy nhất để biết điều 
này cho chính bạn là trực tiếp chạm vào nó, 
nếm nó, và đưa nó đến thực hành. Hình 
ảnh một micro vô tuyến. Nếu bạn chưa bao 
giờ dùng trước đây, bạn không biết cách 
bật lên hay thử nó. Tuy nhiên, khi bạn cứ 
cố gắng sử dụng nó, cuối cùng bạn sẽ hiểu 
cách nó vận hành. Cũng thế, trừ phi bạn 
đem sự hiểu biết về Chủ nhân Không vào 
thực hành, sẽ khó tạo sự tiến triển trong việc 
luyện tâm hay trong những sự kiện của đời 
sống thường nhật. Đừng bao giờ quên rằng 
bạn cũng có tiểm năng trong chính bạn để 
mở mang ngay cả xứ sở của bạn qua những 
tư tưởng bạn khởi lên. = 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 





Phồn chúng to phỏi tự lòm 


ó một việc nữa về điều này bạn 
cần phải biết: Chúng ta có thể 
khởi tâm để giúp những người chung quanh 
mình, nhưng có vài phản chính họ phải tự 
làm. Nếu họ không cố gắng dựa trên bản 
thể của chính họ, vấn đề sẽ vẫn tồn tại, vì vài 
phần cơ bản của nó không được chăm sóc. 
Như thế, để người ta giải quyết hoàn toàn 
vấn đề của họ, họ phải biết cách giao phó, 
quan sát, và tự mình kinh nghiệm. Đây là lý 
đo tôi luôn nói với bạn dạy con cái về sự tu 
tập này. 
Dù cho Phật giải quyết tất cả vấn đề 
của bạn, nó chỉ là sự giúp đỡ tạm thời. Nó 


không thể giúp bạn lần tiếp theo khi có 


187 


188 


Tỉnh thức và cười 





một vấn đề hay khó khăn tương tự khởi 
lên. Bạn vẫn đau khổ vì bạn đã không học 
cách làm việc với bản thể của mình để chăm 
sóc những việc này. Không ai khác có thể 
sống đời bạn giùm bạn. Ngay cả khi người 
bị phiền nhiễu nhận được một lô sự giúp 
đỡ, trong nhiều trường hợp đời sống của họ 
không tiến triển, vì cách nhìn và thái độ của 
họ tiếp tục như trước. 

Đây là lý do Phật dạy người giao phó 
mọi sự cho bản thể của họ. Mọi sự! Ngài 
nói, “Nếu ngươi làm việc tốt, ngươi sẽ nhận 
kết quả tốt, và nếu ngươi làm việc xấu, ngươi 
sẽ nhận quả xấu. [uy nhiên, người nhiệt 
tình với sự tiến thêm sẽ cố gắng buông bỏ 
tất cả phân biệt tốt xấu, vì những việc được 
cho là tốt hay xấu cơ bản là không hai. Vậy 
cả hai tồn tại trong ngươi, và trừ phi ngươi 
từ bỏ những việc này, dù ngươi cố gắng chỉ 
làm việc tốt, ngươi cũng vẫn phạm những 
hành động tai hại. Dù ngươi cố gắng gây hại, 
ngươi cũng sẽ làm việc tốt một cách vô thức. 
Khi ngươi thật sự hiểu bản thể bất nhị của 
mọi vật, và buông bỏ tư tưởng nhị nguyên 
như tốt và xấu, thì ngươi sẽ trở thành một 
Bồ tát và một vị Phật.” 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 





Mọi vật được làm bởi bản thể của bạn, 
khả năng của nó bất khả tư nghì. Cõi người 
— trung giới — cùng vận hành với thượng giới 
và hạ giới. Nếu chúng ta có thể vượt qua 
những tập khí của trung giới này, và sống 
tương thích với thượng giới, thì chúng ta sẽ 
thoát khỏi cạm bãy của suy nghĩ kiểu trái đất 
và chúng ta có thể kinh nghiệm được bình an 
thực sự. Khi điều này xảy ra, mọi vật sẽ khác 
hắn. Tuy nhiên, muốn đạt được điều này 
chúng ta phải thay đổi chính mình. Khi tu 
tập, thay đổi sẽ xuất hiện tự nhiên. Bắt đầu 
với những việc nhỏ và kinh nghiệm những 
gì xảy ra khi bạn bắt đầu giao phó chúng cho 
bản thể của bạn. Khi bạn tu tập với thân và 
cuộc sống hằng ngày như vật chất, thì sau đó 
bạn sẽ đạt đến bậc nơi tâm bạn có thể chứa 
đựng toàn thể vũ trụ. Khi những tâm như 
thế bắt đầu tỏa sáng bên ngoài, khi chúng 
bắt đầu tỏa sáng và vận hành nhanh hơn 
vận tốc ánh sáng, mọi người sẽ tự nhiên trở 
thành một và thế giới này sẽ trở nên một cối 
Phật. Sẽ trở thành cõi Phật nơi mọi người 
sống dựa vào bản tâm của họ, thoát khỏi 
dính mắc, tham muốn và sợ hãi. 


Có ai hỏi câu nào không? 


189 


190 


Tỉnh thức và cười 





NGƯỜI HỎII 1: Mỗi lần con nghe bài 
giảng của thầy, con cảm thấy hổ thẹn chưa 
tu tập đủ siêng năng. Mặt khác, con biết ơn 
vì mỗi lần con nghe một trong bài giảng của 
thầy, con cảm thấy vô minh của con lột đi 
một lớp nữa. 


Con là một giáo sư y khoa. Hôm nay 
con ngạc nhiên trong pháp thoại của thây vì 
thây trả lời tất cả những câu hỏi mà con định 
hỏi. Nhưng dù sao con cũng thích hỏi thầy 
để xác minh sự hiểu biết của con. Con nói 
về bài giảng của thầy với học viên của con, vì 
vậy con muốn chắc rằng con hiểu đúng. 


Khi con nghe thầy nói rằng mọi vật thay 
đổi liên tục và biểu hiện từng khoảnh khắc, 
con nghĩ về cách một cách một hạt nguyên tử 
thay đổi quý đạo và về năng lượng được sản 
xuất như một kết quả của sự thay đổi này. 


Ngoài ra, khi thầy nói rằng nghiệp 
thức, vô minh và ảo tưởng ngăn trở chúng 
ta và làm giảm thiểu khả năng của chúng ta, 
con nghĩ về điều này trong lãnh vực y học, 
như khi sự tuần hoàn của ai đó bị hạn chế, 


khiến họ bệnh và đau. 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 





Thưa Sư bà, có vài việc khác con cũng 
đang tự hỏi. Thây thường so sánh bản tâm 
của chúng ta với máy điện toán tự động. [uy 
nhiên trên thế giới này, khi chúng ta muốn 
truyền thông với người ở xa, chúng ta phải 
kết nối số, và để nghe radio, chúng ta phải 
điều chỉnh tần số. Vậy khi chúng ta giao phó 
mọi sự cho Chủ nhân Không thì sao? Tần số 


có tự động điều chỉnh không? 


SƯ BÀ: Vâng, nó tự động. Như bạn 
hiểu, sử dụng bất cứ máy móc nào như 
radio, điện thoại, hay rô-bô bao gồm mọi 
loại điều chỉnh và thích ứng tốt. Tuy nhiên, 
khi bạn thực sự giao phó sự việc đến Chủ 
nhân Không, thì từng việc một, máy điện 
toán tự động tức bộ óc của bạn săn sóc mọi 
việc một cách tuyệt đối. Irong khi máy điện 
toán thường có thể đưa ra chỉ những gì được 
được nạp vào, bộ óc sở hữu những khả năng 
vô tận và không thể nghĩ bàn; nó tự động 
xử lý tất cả những dấu hiệu bên trong, bên 
ngoài và truyền đạt. Không những thế, nó 
cũng xử lý mọi việc khởi lên từ bản thể của 
chúng ta. Vì thế nếu bạn khởi một tư tưởng, 
thì nó giống như tư tưởng đó nhấn nút. Nó 
làm xong việc một cách tự động và vô niệm. 


lợi 


192 Tỉnh thức và cười 





Tuy nhiên, bạn có nhận thấy những gì hầu 
hết mọi người đang làm không? Họ có thể 
nhấn nút, nhưng rồi họ buông bỏ nó ngay 
lập tức. Người ta cứ bỏ ngay khi nhấn nút. 
Nếu so sánh hành động của sự giao phó 
hoàn toàn việc gì để nhấn nút, hầu hết người 
ta chỉ đặt tay lên nút mà không hẻ nhấn nó. 
Nhiều lần, họ cứ làm như thế: Vì không 
phải giao phó hoàn toàn, không có gì được 
chuyển giao, vậy làm sao có gì có thể được 
hoàn thành về nó? 


Mọi việc tùy thuộc vào những quyết 
định bạn làm. Vậy bạn sẽ bỏ qua bản thể 
dẫn dắt bạn để tin tưởng người nào khác 
không? Nếu bạn không tin vào căn để của 
chính mình, thì bạn tin vào cái gì khác? Bạn 
sẽ trao đổi bản thể của bạn với bảu trời rỗng 
không hay với một bức tượng? Có lần, khi 
tôi thất vọng về cách người ta đang sống, tôi 
đã nói đơn giản hết sức mình về tâm của chư 
Phật. Điều này sau đó được dùng như một 
bài ca: “Thân Phật và thân tôi không hai. 
Tâm Phật và tâm tôi không hai. Phật pháp 
chứa đựng trong đời sống hằng ngày của tất 
cả chúng sanh”. Cuộc sống hằng ngày của 
chúng ta tự nó là Pháp. Cuộc sống hằng 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 





ngày của chúng ta là cuộc sống của Phật. Nó 


không hiện hữu tách biệt khỏi chúng ta. 


Sự vật trong cõi vật chất xảy ra giống 
như khi chúng làm ở lãnh vực tâm. Mọi vật 
đang chuyển biến liên tục, từ trạng thái cơ 
bản, những hạt được phát sinh, và rồi cuối 
cùng nhóm họp với nhau và tạo ra nhiều 
hạt hơn. Những hạt này nhóm lại và tiếp 
tục chuyển biến, cuối cùng hình thành một 
vũ trụ. Và vũ trụ này cuối cùng tự trở về 
trạng thái cơ bản mà cuối cùng lại hình 
thành một vũ trụ mới. Liến trình này lặp 
đi lặp lại mãi, và rất lạ lùng. Năng lượng 
nó sinh ra không thể tưởng tượng. Vũ trụ, 
bộ óc con người và tâm cùng hoạt động 
chính xác trong cùng đường lối: Nếu bạn 
nghĩ xấu, hạt giống có hại sẽ chiếu xa rộng 
ra bên ngoài, và nếu bạn nghĩ tốt, hạt giống 
tốt sẽ trải rộng ra vô tận. 


Đây là lý do mà một tư tưởng thôi có 
thể là rất quan trọng. Khi bạn giúp người 
khác bằng bố thí vật chất, đó là sự tương 
quan vô nghĩa. Chỉ là một giọt nước trong 
đại dương. Nếu bạn thực sự muốn giúp 
người khác, thì hãy giúp họ qua tâm. Hầu 
hết mọi người muốn giúp người khác, nhưng 


193 


124 Tỉnh thức và cười 





nếu họ không cẩn trọng trong cách suy nghĩ 
về người khác, những tư tưởng này có thể 
trải ra bên ngoài và làm hại những vật nhỏ 
hay yếu ớt. Nếu chúng ta không giúp người 
khác mở mang tâm họ và làm sâu thêm mức 
độ phát triển tinh thần của họ, sự tổn thất 
của xứ sở chúng ta, thế giới và vũ trụ sẽ thực 
sự không thể tưởng. Dù tốt và xấu hiện hữu 
với tỷ lệ gần như nhau, cái xấu mạnh và hoạt 
dụng hơn nhiều. Thế nên những hạt giống 
tai hại này được rải nhanh hơn khắp thế giới, 
và trong ngàn cách khác nhau. 


NGƯỜI HỎI 1: Con đã nghe thầy so 
sánh Chủ nhân Không với cột lửa. Con có 
thể cho răng cột lửa này nghĩa là nơi mọi 
năng lượng và mọi tâm kết hợp với nhau 


không? 


SƯ BÀ: Khi bạn giao phó mọi sự cho 
Chủ nhân Không, thì mọi năng lượng họp 
lại với nhau ngay. Mọi vật tự nhiên đến với 
nhau, tách biệt và rải ra, và họp với nhau trở 
lại; điều này nằm trong lãnh vực vô hình, 
nhưng nó cũng có thể biểu hiện trong lãnh 
vực hiện tượng nữa. Thí dụ, bề ngoài của 
sự đến với nhau giống như những viên chức 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 





chính phủ báo cáo một việc quan trọng đến 
tổng thống, bể ngoài của sự tách ra giống 
như tổng thống quyết định và giao chỉ thị 
cho những viên chức. Tuy nhiên, đây là 
điều vượt xa sự so sánh. Dựa trên Chủ nhân 
Không còn mạnh và hiệu quả hơn nhiều. 
Một khi bạn giao phó việc gì cho Chủ nhân 
Không, tất cả sẽ tự nhiên được chăm sóc. Nó 
làm việc như một máy điện toán, tự động 
thích ứng với sự việc. 


Giống như ấn một nút trên máy điện 
toán sẽ cho bạn tất cả tài liệu về ai đó, nếu 
qua kinh nghiệm của riêng bạn, bạn thực sự 
hiểu cách mà nguyên lý của Nhất Tâm vận 
dụng, rồi thì rất thoải mái nhấn nút, bạn có 
thể biết bạn đã sống trong quá khứ thế nào. 
Tuy nhiên, nếu những người khác không 
biết cách Nhất [âm vận dụng thì không 
đúng để bạn nói với họ đời sống quá khứ 
của họ như thế nào hay tương lai của họ sẽ 
gánh chịu những gì. Nói với họ những việc 
như thế là trái đạo, vì qua tâm, qua chỉ một 
tư tưởng, mọi việc có thể bị thay đổi. Hãy cố 
tự kinh nghiệm làm sao một tư tưởng đơn 
độc được giao phó cho bản thể của bạn có 
thể chuyển hóa sự việc trong đời bạn. 


195 


196 


Tỉnh thức và cười 





Bạn có thể áp dụng nguyên lý này trong 
mọi nhiệm vụ của đời sống hằng ngày của 
bạn, tùy theo mức độ phát triển tâm linh. 
Vì thế bất kể sự việc bạn đối mặt là to hay 
nhỏ, đừng sợ bất cứ gì về chúng. Đừng để 
bị vùi lấp; đứng vững một cách can đảm và 
tiến thẳng vào chúng. Cho dù trời sập, cuối 
cùng bạn sẽ vẫn có thể mỉm cười. Nếu bạn 
đạt tới trình độ này, bạn có thể giữ bầu trời 
bằng một ngón tay. Một mức độ của tâm là 
rất tuyệt vời và quý giá như thế! Có lẽ bạn 
tự hỏi làm sao một ngón tay có thể nâng nổi 
bầu trời, nhưng ngón tay có thể thực sự giữ 
được bầu trời không phải là một vật cụ thể 
có thể mô tả được — nó là tâm. 


NGƯỜI HỎI 2: Con là một thành viên 
của chi nhánh Busan của Trung tâm Thiên 
Nhất Tâm. Con trông nom một cơ sở kinh 
doanh nhỏ, nhưng không được tốt lắm. Vì 
vấn đề kinh doanh nên con khó khăn để duy 
trì sự tu tập. Cho nên ở đây con thỉnh cầu 
lời chỉ dẫn và lòng thương xót của thây. Bây 
giờ con bị thất bại. Con đã bỏ học khá lâu. 
Dù con vẫn gắng sức thực hành, sự thất bại 
vẫn tiếp tục. Đôi khi con tự hỏi có phải vì 
Chủ nhân Không của con yếu sức. 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 





SƯ BÀ: Chủ nhân Không không yếu, 
niềm tin của bạn yếu. Tại sao bạn không cố 
găng dựa vào Chủ nhân Không của bạn? 

NGƯỜI HỎI 2: Điều đó không biến 
mất hoàn toàn... Con thực hành nghiêm 
túc, nhưng — 


SƯ BÀ: Hãy xem! Mọi việc được thực 
hiện bởi bản thể của chúng ta. Vì thế nếu 
bạn thực sự giao phó mọi việc khởi lên cho 
nó, thì có gì không thể được chăm sóc? Ai 
đang điều hành việc kinh doanh của bạn 
Chính là bạn, đúng không? Thực sự, tuy 
nhiên, bạn chỉ đang điều hành những việc 
vặt thay cho doanh nhân, phải không? Chủ 
nhân thực sự là Juingong của bạn, người chỉ 
huy bên trong bạn quan sát mọi sinh vật 
trong thân bạn. Chính là người chỉ huy việc 
kinh doanh của bạn và chính vị chỉ huy này 
hướng dẫn bạn. Bạn hiểu không? 

NGƯỜI HỎII 2: Con e răng con đã lỡ 
lời trước đây... 

SƯ BÀ: Người mà khiến bạn chuyển 
động là chủ nhân bên trong; thân bạn không 
phải là chủ. Thân bạn giống như một hành 


tỉnh, nơi mà nhiều chúng sanh khác nhau 


197 


198 


Tỉnh thức và cười 





cùng sống chung. “Bạn” không tồn tại bởi 
chính bạn. Ngay bây giờ trong thân bạn có 
rất nhiều ý thức, hình thể và sinh vật khác 
nhau. Ngay khi bạn uống một tách nước, 
bạn không uống một mình, đúng hơn, mọi 
sinh vật trong thân bạn cùng uống với nhau, 
tất cả chúng sống với nhau, chia sẻ mọi thứ. 
Nguyên lý giống như thế áp dụng cho thân 
bạn cũng áp dụng cho việc làm của bạn. Một 
công việc vận hành vì chủ nhân, người quản 
lý và những công nhân tất cả bắt tay làm việc 
với nhau. Bạn nên biết rằng, “Không phải 
tôi làm những việc này, chính là Chủ nhân 
Không. Tôi chỉ là người chạy việc vặt, cùng 
chung với mọi người khác”. Hãy nhìn mọi 
việc như thế, và bạn sẽ thực sự hiểu. 


NGƯỜI HỎI 2: Con không nghĩ mình 
đã trình bày tốt... Con muốn thỉnh cầu thầy 
có thể khởi một niệm cho công việc của con 
nhờ đó tốt lên. 


SƯ BÀ: Khi bạn thực sự giao phó mọi 
việc mà bạn đối mặt cho Chủ nhân Không, 
khi bạn toàn tâm nhấn nút, mọi việc tức khắc 
kết hợp với nhau và trở thành một. Không có 
bất cứ chướng ngại nào, mọi việc họp chung 


với nhau, và Chủ nhân Không định giá, đưa 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 





quyết định, rồi gửi ra những chỉ thị. Vì thế 
không có gì phải bận tâm. Chân thật và thành 
khẩn giao phó tình trạng của bạn, và nó sẽ được 
chăm sóc như thế. Bất kể vấn đề lớn hay nhỏ. 
Chủ nhân của công việc là Chủ nhân Không 
của bạn, vì thế chân thành tin tưởng vào Chủ 
nhân Không và giao phó mọi sự cho nó. 


NGƯỜI HỎI 3: Thưa Sư bà, con từ 
Pohang đến đây để bây tỏ lòng cảm kích sâu 
xa với thầy vì đã dạy con về Juingong. Con 
là người sơ cơ đã gặp được những bài giảng 
của thây cách đây khoảng một năm. Con đã 
kết hôn và có một trai và một gái. Sau mười 
năm làm việc vất vả, con đã dành đủ tiền để 
mua một ngôi nhà ba tầng tuyệt vời. Tuy 
nhiên, chồng con đã bảo chứng trước một số 
tiên vay cho công việc của người anh, nó đã 
bị phá sản. Kết quả, tòa án đã đặt thế chấp 
ngôi nhà của chúng con với giá 180 triệu 
won. Sau tất cả sự làm ăn khổ nhọc và dành 
dụm, tim con tan nát và tuyệt vọng khi con 
nhận ra răng chúng con mất nhà không còn 
sống ở đó nữa. 

Điều ngạc nhiên là con không cảm thấy 
chét bỏ người anh chồng, thay vào đó con 


199 


200 


Tỉnh thức và cười 





cảm thấy thương cảm anh ấy, và nghĩ, “Được 
thôi, Chủ nhân Không, anh chồng tôi đã 
làm hết sức mình rồi.” Sau khi bàn bạc với 
chồng, chúng con đi thăm anh chồng và bảo 
anh ấy rằng chúng con sẽ bán nhà nếu anh ấy 
cần. Anh chồng con rất cảm động khi nghe 
thế. Và chúng con cũng cảm thấy hạnh phúc 
và an lạc vì đã giao phó mọi sự cho Chủ nhân 
Không: “Chính là Chủ nhân Không đã khiến 
chồng con bảo chứng nợ cho người anh. Vì 
thế chính Chủ nhân Không sẽ làm giảm tối 
thiểu sự mất mát. Giải quyết việc này nhanh 
chóng cũng thuộc Chủ nhân Không”. Theo 
cách này, con đã tiếp tục giao phó mọi sự cho 
Chủ nhân Không. Nếu con không biết về sự 
tu tập này, con nghĩ sự giận dữ và thất vọng 
của con đã làm hại sức khỏe của con. Hơn 
thế nữa, đó là một tình trạng thương tổn đến 
nỗi chồng con và người anh có thể dễ dàng 
trở thành kẻ thù. Thưa Sư bà, Cảm ơn thầy 
một lần nữa đã dạy con cách khởi tâm ấm áp 
và từ bi. Con cũng muốn Cảm ơn những tu 
sĩ của chỉ nhánh Pohang. Con sẽ tu tập miên 
mật hết sức mình khi con có thể. 


Hãy giữ tâm như thế, và từ bỏ mọi thứ 
thì tốt cho bạn. Nó ngăn bạn khỏi trở thành 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 201 





xấu, và nó làm bạn an lạc. Đôi khi cuộc sống 
của chúng ta dường như khó chịu đựng nổi, 
nhưng việc tốt sẽ tự nhiên đến với bạn vì 
tâm bạn đã trở nên rộng và giàu. 


NGƯỜI HỎI 3: Sư bà, Cảm ơn thây. 
SƯ BÀ: Đừng lo! Mọi việc sẽ ổn thôi. 


NGƯỜI HỎII 4: Trước hết con muốn 
Cảm ơn thầy đã giảng cho chúng con về 
Hanmaum, về Nhất tâm. Có hôm Thây đã 
nói rằng nếu chúng sinh không thể thích 
ứng một cách sáng tạo với thời gian họ đang 
sống, họ sẽ lạc hậu hay thậm chí chết. Liên 
quan đến vấn đề này, Phật giáo Đại Hàn 
đang lạc hậu hay tiến bộ? Và sự phát triển 
Phật giáo Đại Hàn tùy thuộc vào gì? 


SƯ BÀ, cười: Cuối cùng, chính là tâm. 
Là gì khác được? Tôi đã nhìn một cách cẩn 
thận Phật giáo Đại Hàn và những tôn giáo 
khác. Một cội cây sống nhờ vào rễ của nó. 
Tuy nhiên, rất nhiều người đang tìm kiếm 
“Chúa”, “Phượng để” và cả “Phật” bên 
ngoài chính họ. Loại công đức nào có thể 
có kết quả từ sự không biết năng lực bản 
thể là nguồn của mọi sự? Loại giác ngộ nào, 


202 Tỉnh thức và cười 





loại phát triển nào có thể khởi lên từ đó? Vài 
tiến bộ vật chất giới hạn có lẽ có thể, nhưng 
không gì hơn nữa. Cũng phải có phát triển 
tâm linh. Chỉ lúc đó những chướng ngại của 
sự phát triển biến mất; chỉ khi đó tinh thân 
và vật chất vô hạn mới có thể lớn lên. Cũng 
chính qua tâm, chúng ta có thể giữ cho thế 
giới khỏi rơi vào điên đảo. Chính chỉ vì 
những nhiệm vụ của tâm mà trái đất, những 
hành tỉnh, và vũ trụ có thể vận hành đúng 
le. Tất cả những việc này chỉ có tâm mới có 
thể chăm sóc được. 

Tất cả những việc tàn bạo trên thế giới 
— sát sanh, nói dối và lừa bịp, không quan 
tâm đến láng giêng, chỉ nghĩ lợi ích cá nhân, 
và nói chung xử sự như một con thú - tất 
cả những điều này xảy ra vì người ta dùng 
tâm sai lối. Người ta làm những việc này vì 
họ không thực sự biết chính họ, cũng không 
biết khả năng hay vai trò của mình trong đời 
sống. Cũng thế, người ta dễ dàng lừa đảo và 
thường thất bại vì họ không biết giới hạn 
của khả năng mình. Hãy so sánh khả năng 
của một người với một cái bát. Khi chúng 
ta biết kích cỡ cái bát của chính mình, thì 
chúng ta có thể đặt thức ăn vào theo khả 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 203 





năng của nó. Nếu chúng ta không biết khả 
năng của riêng mình, và đặt số lượng lớn vào 
đồ chứa nhỏ, hẳu hết những gì chúng ta cố 
đặt vào sẽ tràn ra và gây vấn đẻ. Do đó khi 
bạn làm việc gì, trước tiên bạn nên thực sự 
biết chính mình và khả năng của bạn, và rồi 
tiến về trước trong khi giao phó mọi sự cho 
Chủ nhân Không và quan sát. Nếu ai đó cố 
bơi qua sông mà không biết khả năng của 
mình, anh ta có thể chết đuối trước khi tới 
bờ kia. Nhiều người mượn một lô tiền để 
bắt đầu kinh doanh, nhưng vì tiền lãi, gánh 
nặng của họ càng gia tăng qua mỗi tháng. 
Tốt hơn là kiếm sống một cách đơn giản và 
tiêu ít hơn để khỏi chịu một lô nợ hơn. Nếu 
bạn vượt quá chính bạn, bạn có thể mất nhà 
và thậm chí rơi vào nghèo túng. 


NGƯỜI HỎI 4: Xin Thây nói cho 
chúng con một chút về ảnh hưởng và vai trò 
của Phật giáo trong xã hội kỹ nghệ? 


SƯ BÀ, chỉ vào bụng: Nếu bạn biết khả 
năng của riêng bạn và tin vào gốc rễ của bạn, 
trong khi biết rằng tất cả năng lượng bắt 
nguồn từ gốc rễ của bạn — nếu bạn đặt tất 
cả sự hiểu biết này vào thực hành trong cuộc 
sống hằng ngày, bạn sẽ nhận ra rằng bạn 


204 Tỉnh thức và cười 





được kết nối với toàn thể cuộc sống. Mọi 
việc là công việc của bạn, nỗi đau của bạn, 
gia đình bạn, và thân bạn. Vì vậy không có 
øì bạn có thể cư xử cẩu thả. Và những hành 
giả điều phục tâm này phải thận trọng đặc 
biệt chứ không cẩu thả về bất cứ gì, bởi vì 
tâm họ được kết nối và cộng thông với mọi 
tâm trong vũ trụ, tất cả con đường từ chư 
Phật và Bồ tát đến côn trùng. Nếu bạn đạt 
đến bậc nơi mà bạn có thể cộng thông như 
thế, thì dù cho tình huống sống hay chết 
đứng trước bạn, mọi thứ sẽ trở thành một 
tâm, những bàn tay không phải là tay sẽ tràn 
đây trong không và sẽ giúp bạn. Thật hết sức 
ngạc nhiên! Tại điểm này, toàn thế giới sẽ 
trở thành một cõi Phật! 


NGƯỜI HỎII 5: Con được vinh dự gặp 
thây. Đây là buổi Pháp thoại thứ hai của 
thây mà con được dự. Cũng vậy, con đang 
đọc quyển sách Những Nguyên Lý của Nhất 
Tâm của thầy lần thứ hai. Càng đọc nó, sự 
cộng hưởng trong con càng sâu, như thể 
thây đang nói trực tiếp với con. Thưa Sư bà, 
con sẽ tiếp tục thực hành hết lòng với niềm 
tin chắc chắn rằng qua sự tu tập này tất cả 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 





nghiệp của con sẽ tan biến và gia đình con sẽ 
sống thuận hòa. Thưa Sư Bà, có nhiều người 
quanh con sống trong khổ sở. Nếu họ biết 
sự tu tập này, họ cũng có thể giải thoát khỏi 
phiền não, phải không ạ? 


SƯ BÀ: Vui lòng giải thích cho họ cách 
giao phó và quan sát. 

NGƯỜI HỎII 5: Con sẵn sàng giải thích 
cho họ. 


SƯ BÀ: Nếu bạn giao phó và quan sát 
trong khi giải thích điều này cho họ, thì tôi 
cũng sẽ ở đó với bạn và với tất cả chư Phật nữa. 


NGƯỜI HỎI 6: Con là một thành viên 
của nhóm trẻ trong Trung tâm Thiền. Có 
lần người nào đó nói rằng ở Nam Hàn thôi, 
gần một triệu người thuộc về những thần 
linh khác hay bị ảnh hưởng bởi họ. Chính 
con đã thấy vài người này, vì thế con biết nó 
có thể xảy ra. Hơn nữa, dường như gia đình 
của ai bị ảnh hưởng của những thần linh, có 
nhiều vấn đề và không được hài hòa. 

Đã lâu, con tự hỏi tại sao người ta bị ảnh 
hưởng bởi thần linh. Con để ý thấy người 
càng thông minh, càng dễ bị thần linh ảnh 


205 


206 


Tỉnh thức và cười 





hưởng. Trong số người trẻ, có nhiều người 
tốt nghiệp từ những trường đại học thanh 
thế, nhưng bây giờ đang lang thang quanh 
những ngọn núi cầu nguyện và cố găng để 
chứng đạt những quyền năng siêu nhiên từ 
những thản linh khác nhau. Con đã nghe 
về nhiều trường hợp này và chính con đã 
chứng kiến một số trong bọn họ. Khi con 
thấy những người bị thần linh chi phối, hay 
được tiếp xúc với họ, dường như gia đình 
họ đây những xung đột. Có loại nghiệp gia 
đình nào mà gây ra cả hai việc không? 

SƯ BÀ, cười: Tôi có thể nói gì bây giờ? 

NGƯỜI HỎI 6: Con chính đang tự hỏi 
làm sao nghiệp lực của gia đình liên quan 
những vấn đề của họ với — 


SƯ BÀ: Vâng, tôi hiểu. Có ba loại hoàn 
cảnh đưa đến những vấn đẻ với thần linh. 
Trước hết, nếu cha mẹ hay tổ tiên của ai đó 
tôn kính những thần linh nào đó, thì những 
thần linh này có thể vẫn kết nối với những 
thành viên của gia đình ấy. Thứ hai, khi 
người nào đó chết trong tai nạn xe cộ hay 
chết đuối, hầu hết thời gian linh hồn người 
ấy không thể rời nơi họ chết. Bạn sẽ nghĩ 
răng một linh hồn có thể đi bất cứ nơi nào 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 207 





họ muốn, nhưng thường họ không thể nhúc 
nhích dù một phân khỏi nơi mình đã chết. 
Trong những trường hợp này, linh hồn chỉ 
có thể rời đi sau khi có linh hồn của người 
khác thay chỗ. Loại tình huống này có thể 
gây ra nhiều vấn đẻ. 


Thứ ba, tất cả mọi thông tin về cách bạn 
đã sống trong quá khứ, bao gồm tư tưởng, 
cảm thọ và thái độ, theo những đời sống và 
hình tướng bạn đã có, được phi lại hoàn toàn 
trong bạn. lrong vài trường hợp, những 
nghiệp thức này biểu hiện và nhận là những 
thân linh nào đó, người ta có thể bị gạt bởi 
những ý niệm này đến nỗi nghĩ rằng họ bị 
chiếm hữu. Những ý niệm này sẽ giống như 
những thần linh điên cuồng đang chiếm hữu 
họ. Đây là lý do, khi việc gì giống như thế 
xảy ra, sự khởi lên dù chỉ một tư tưởng đơn 
thuần cũng rất quan trọng. Mặt khác, thân 
bạn có thể trở thành một con rối. Trước tiên 
một ý niệm thôi thúc bạn làm việc, và rồi ý 
niệm khác khiến bạn làm việc khác. Điều này 
xảy ra từ lần này qua lần khác, và khiến bạn 
làm những việc hại mình, hại người. Người ta 


thấy cách bạn hành động sẽ nghĩ là bạn điên. 


208 


Tỉnh thức và cười 





Để giải quyết những vấn để do linh 
hồn tạo ra, bạn không thể chỉ cố gắng loại 
bỏ những linh hồn, bạn phải giúp họ tiến 
lên khỏi mức độ họ đang bị dính vào. Để 
làm điều này, bạn phải trở thành một với họ 
qua bản thể. Tưởng tượng rằng có ba giọt 
nước, nếu bạn rót chúng vào một tách nước, 
ba giọt trở thành một với nước. Cũng thế, 
bằng sự đưa họ đến bản thể của bạn, bạn và 
những linh hồn này có thể trở thành một. 
Trong sự trở thành một với bản thể, những 
linh hồn này thoát khỏi những ý tưởng cố 
chấp đang ngăn họ tiến lên. Bạn có thể phải 
làm điều này một lần, hai lần, hay ba lần đến 
khi tất cả họ trở thành một tách nước. Khi 
điều này xảy ra, mọi việc sẽ ổn thôi. 

Tuy nhiên, có lẽ có những cách khác để 
giúp những linh hồn. Thí dụ, ngày xưa một 
bà mẹ có hai đứa con nhỏ thình lình chết. 
Sau đó người chồng mấy phen định tái hôn, 
nhưng những tai nạn lạ lùng xảy đến cho 
những phụ nữ mà ông quyết định cưới. 


Sau ông kể chuyện này với tôi, tôi chợt 

2 ` 2 7 . À 2 ` « 
nảy ra thay vì chỉ cứu linh hồn của người vợ 
đã chết ra khỏi lãnh vực này, tốt nhất nếu 
tâm của người vợ đầu tiên và người vợ mới 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 209 





có thể kết hợp với nhau như một. Với một 
chút trí tuệ và linh hoạt, có thể tìm ra một 
cách làm lợi ích mọi người. Có câu nói khi 
cha mẹ có trí tuệ, những đứa con sanh ra 
sẽ tốt, nhưng nếu cha mẹ thiếu trí tuệ thì 
những đứa con thường có vấn đề. Chúng 
ta hãy nghĩ về tình trạng từ quan điểm của 
người vợ đã chết. Cô ta đang nâng đỡ những 
đứa con với rất nhiều yêu thương, và ngay 
khi có vẻ như những khó khăn của gia đình 
tràn ngập, cô ta thình lình chết đi. Lưởng 
tượng cô ta đau đớn nhường nào. Sau khi 
sự giúp đỡ tâm của hai người vợ thành một, 
bạn sẽ không tin nổi gia đình họ trở nên vui 
vẻ và hòa hợp ra saol 

Khi một người am hiểu định giá một 
trường hợp, ông ta nghiên cứu những hoàn 
cảnh chung quanh, biến cố và con người, 
và lo cho (given) những hoàn cảnh đó, ông 
ta tự đòi hỏi chính mình sự giải quyết tốt 
nhất có thể. Theo cách này, khi tăng ni nghe 
những vấn đề về linh hồn, họ phải tự hỏi 
việc tốt nhất cho mọi người là chú tâm vào 
những gì? Thí dụ, họ cần suy gẫm về bản 
chất của sự đau khổ của nhân vật, tình trạng 
kinh tế của họ, hoàn cảnh gia đình của họ, 


210 


Tỉnh thức và cười 





trình độ tâm linh của mỗi người được lưu 
tâm. Đối với tăng ni, chân thành giao phó 
cho bản thể của họ là việc cơ bản phải làm, 
nhưng thêm vào đó họ cũng cần biểu lộ và 
đáp ứng thích đáng những vấn đẻ mà người 
ta đem đến cho họ. lăng ni sẽ tự hỏi bên 
trong chính mình những gì cần làm để thực 
sự giúp người khác, và những việc gì họ nên 
thức tỉnh để chỉ dẫn đúng đắn cho người. 
Đây nên là cách sống của tu sĩ. Dĩ nhiên, 
ngay trong giới tu sĩ cũng có rất nhiều trình 


độ khác nhau. 


Hãy để tôi cho các bạn một thí dụ khác 
về những cách cứu giúp linh hồn. Có vài 
trường hợp nơi những linh hồn bị hư hỏng và 
dối trá đến nỗi họ không đáp ứng tất cả tình 
thương hay tình yêu. Thí dụ, nếu những loại 
linh hồn này rất tham lam trong sự theo đuổi 
vật chất khi còn sống, người ta phải chỉ cho họ 
một lô những giấy cắt theo hình tiền và một 
lượng lớn những vật chất khác để dẫn dụ họ. 
Những vấn đề với những linh hồn cũng có 
thể khởi lên nếu người ta chết bất ngờ. Linh 
hồn của họ có lẽ không thể rời khỏi nơi họ đã 
chết, và vì vậy họ gây một cách vô thức những 
vấn đề xảy ra ở điểm đó. Cũng thế, đôi khi họ 





bị kéo đến một người bạn thân đang sống, và 
tình cờ gây một lô vấn đề cho người ấy. 


Người ta có những vấn đề với những 
linh hồn bởi vì họ có khuynh hướng tin 
vào và tìm kiếm những vật bên ngoài chính 
mình. Nếu ai đó rất tò mò và tập trung vào 
những vật bên ngoài, có vẻ như họ thông 
minh, nhưng khuynh hướng của họ khiến 
những linh hồn dễ dàng nhập vào họ. Đối 
với những linh hồn, thân thể dường như 
trống rỗng, như thể vô chủ, vì thế họ quyết 
định sống ở đó. 

Giống như tổ Lâm Tế (Linji) đã nói, 
nếu các ông không giữ vững tâm cốt lõi, 
mạnh mẽ và không tin Chủ nhân Không của 
mình, thay vào đó chỉ lang thang bên ngoài, 
các ông làm cho tất cả những linh hồn và 
những vi trùng vào và sống trong thân các 
ông dễ dàng. Đó là cách những loài vật này 
xuất hiện. Đây là lý do tôi luôn nói với các 
bạn đừng tìm bên ngoài mình. Cũng thế, bạn 
nên hủy bỏ mọi thứ mà cha mẹ bạn đã sùng 
bái để cho những thứ này không ảnh hưởng 


tiêu cực đến con cháu bạn hay con cháu họ. 


Trong trường hợp những vấn đề được 
tạo ra bởi những ý thức khởi lên từ bên 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 2I1I 


212 


Tỉnh thức và cười 





trong, những thứ này là kết quả của những 
gì bạn đã tạo trong quá khứ, hoặc trong đời 
này hay trong những đời trước. Bạn có thể 
làm tiêu tan những thứ này bằng cách đưa 
từng món một trở về bản thể của bạn, khi 
chúng biểu hiện. 

Cuối cùng, mọi thứ tùy tâm, tùy bản thể 
của bạn, vì thế sự thực hành việc học để dựa 
trên bản thể của mình là tuyệt đối cần thiết. 
Tuy nhiên, người đã bị những linh hồn chiếm 
đoạt hay bị quấy rây bởi ý nghiệp khởi lên từ 
bên trong có một thời gian khó khăn buông 
bỏ và quan sát vì họ liên tục bị nhiễu loạn bởi 
những thứ này. Họ liên tục bị ra lệnh cách 
này và rằng: “Đi tới đó! Làm việc này! Đừng 
làm thế! Đừng rời khỏi phòng! Đừng ăn!” 
Những điều này gây cho họ một lô khó khăn, 
và khó sống đời bình thường. [rong những 
trường hợp nơi gia đình không chịu nổi trạng 
thái như thế, tôi bảo họ đưa vào bệnh viện 
và điểm tính giao phó miên mật mọi sự cho 
Chủ nhân Không và quan sát. 

NGƯỜI HỎI 6: Con hiểu rằng con đã 
làm mất thì giờ, nhưng con muốn hỏi rất mau 
một câu hỏi nữa. Câu hỏi này cũng tương 
tự như câu hỏi trước của con. Khi cha mẹ bị 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 213 





những linh hồn nhập vào, cả cha mẹ và con 
cái đều đau khổ. Việc xảy ra như thể sự đau 
khổ của những đứa con do cha mẹ chúng gây 
ra, nhưng nó thực sự có phải là kết quả của 
nghiệp riêng của những đứa con không? 


SƯ BA: Vâng. Giống như chuỗi hạt của 
Mala hay của một xâu chuỗi, có một sợi dây 
kết nối tất cả chúng. 


Xin lắng nghe cẩn thận. Bạn có bao giờ 
để ý những cái bình được đặt với những bình 
khác thế nào không? Nó xảy ra tự nhiên: Bình 
chung với bình, vàng trưng bày với vàng, phế 
liệu chất đống với phế liệu, giẻ rách được đặt 
với giẻ rách. Irong trường hợp con người, 
chính trị gia đi với chính trị gia, nghệ sĩ với 
nghệ sĩ. [heo lối này, những thành viên trong 
một gia đình tụ họp với nhau vì cùng mức độ 
tỉnh thức và nghiệp giống nhau của họ. Vì 
nghiệp tương tự, họ kinh nghiệm những việc 
tương tự. Nhưng đừng hiểu lầm tôi. Những 
øì tôi đang nói về mức độ tỉnh thức không có 
øì để làm với hình dáng hay phong cách bên 
ngoài của người. 

Tuy nhiên, nếu bạn có một ít niềm tin 
vào những gì tôi đã dạy bạn, nếu bạn không 


cho phép chính mình bị ý thức khởi lên từ 


214 


Tỉnh thức và cười 





bên trong lừa, nếu bạn đưa hết những việc 
này tới chỗ mà nó từ đó đến, và nếu bạn 
có niềm tin chắc chắn rằng mọi sự sẽ được 
chăm sóc bởi nơi đó, thì không cần đến một 
ngày để giải quyết những vấn đề của gia đình 
bạn. Nhưng nhiều người đã không làm thế. 
Cho dà tôi đã nói điều này nhiều lần trong 
nhiều cách, họ vẫn không hiểu được. Tôi có 
thể làm gì được? Tôi có thể đi vệ sinh thay 
bạn không? Nếu tôi có thể ăn và nhờ đó bạn 
khỏi đói, tôi sẽ làm. Nếu tôi có thể cứu bạn 
khỏi chết bằng cái chết của chính mình, tôi 


sẽ làm vậy. Nhưng không thể được. 


NGƯỜI HỎI 6: Ý thày là những đứa 
trẻ đau khổ về những việc giống như cha mẹ 
chúng vì chúng đã tạo nghiệp tương tự như 
nghiệp của cha mẹ? 


SƯ BÀ: Vâng, chúng đã tạo nghiệp 
tương tự. Cha mẹ và con cái có khuynh 
hướng tụ họp với nhau vì họ có mức độ tỉnh 
thức và nghiệp giống nhau. Như thế bạn 
không thể đổ lỗi cho ai khác. Cha mẹ không 
thể khiển trách con cái, và con cái không thể 
đổ lỗi cho cha mẹ. 


NGƯỜI HỎI 6: Cảm ơn Sư bà. 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 215 





SƯ BÀ: Cho dù con cái không có thái 
độ giống như cha mẹ chúng, những vấn đề 
do nghiệp tương tự gây ra vẫn tồn tại. Tuy 
nhiên, nếu chỉ một người trong gia đình thực 
hành miên mật, họ có thể tiêu tan nghiệp đó. 
Nhưng nếu bạn là người duy nhất trong gia 
đình thực hành, bạn phải thực hành mãnh 
liệt gấp đôi người khác; bạn phải tiến thẳng, 
không cho phép chính mình buông lung. 
Bạn phải giao phó tất cả mọi sự mà bạn và 
gia đình gặp phải cho Chủ nhân Không. Và 
nếu mọi người trong gia đình bạn cùng thực 
hành như thế, thì có khả năng tất cả vấn đề 
của gia đình bạn tan biến. 


Trong bất cứ trường hợp nào, tôi cũng 
cảm ơn vì nhiều bạn tụ họp ở đây để tu tâm. 
Ở thế giới phức tạp này, khi sống với gia 
đình và sự rắc rối của cuộc sống hằng ngày, 
và tất cả những thử thách của thân - thấy tất 
cả các bạn đã nỗ lực để tu tập như thế khiến 
tôi nghĩ răng mỗi một bạn hầu như đã thành 
một vị Phật. Cảm ơn các bạn. 


NGƯỜI HỎI 7: Tôi cảm thấy cả đạo 
Phật và đạo Thiên Chúa, người ta tin vào 
một đấng tuyệt đối dẫn dắt họ trở thành con 


216 


Tỉnh thức và cười 





người chân thật. Do đó tôi không cảm thấy 
chống đối chút nào về Phật giáo. Tôi cảm 
thấy thoải mái khi đến đây, như thể tôi đang 
viếng thăm người láng giểng. Giống như 
người lây phương thường thích ăn món ăn 
kiểu Tây hơn, và người Đại Hàn thưởng thức 
món ăn Đại Hàn, có người bị lôi cuốn đến 
Phật giáo thì theo Phật giáo, và những người 
khác bị lôi cuốn đến Thiên Chúa giáo thì 
theo Thiên Chúa giáo. Bất kể chúng ta theo 
đạo nào, tôi tin rằng mục đích của chúng 
ta là trở thành những con người chân thật 
và chia sẻ tình yêu với người khác. Câu hỏi 
của tôi thế này: Một người có thể được cứu 
độ chỉ bởi tin vào Phật giáo hay một người 
giống như tôi tin vào Thiên Chúa giáo cũng 
có thể được cứu độ? Lôi thực sự muốn biết 
về điều này. 

SƯ BÀ: Đó là một câu hỏi hay. Khi tôi 
du lịch nước ngoài, tôi dự nhiều cuộc họp 
và thảo luận với người từ mọi tín ngưỡng: 
Hỏi giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, và 
Phật giáo Iây Lạng, giữa những người khác. 
Dường như đối với tôi, tất cả họ cùng nói về 
một việc giống nhau. 

Thí dụ, nhìn vào chữ Phật giáo của Đại 
Hàn: Bulgyo. Âm tiết đầu tiên, 8⁄/, nói đến 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 217 





cội nguồn của mỗi cuộc sống, gồm cả một 
cọng cỏ. Âm thứ hai, øyo, chỉ cho sự học hỏi 
lẫn nhau; chúng ta cộng thông với nhau qua 
lời nói, khái niệm và tâm, và qua sự cộng 
thông này, chúng ta có thể lắng nghe lẫn 
nhau và học hỏi lẫn nhau — đây là ý nghĩa 
của øyo. Vậy chữ “Phật giáo” cũng là sự giải 
thích của chính chân lý. Đó là một sự mô tả 
cách mà toàn thể vũ trụ vận hành. Như thế 
nó thực sự được áp dụng cho mọi người và 
mọi nơi. Bất kể tôn giáo nào, lời dạy cốt tủy 
là bản thể của mọi vật hiện hữu bên trong, 
không phải bên ngoài. 

- Khi tôi đi hải ngoại và nói chuyện với 
những người Thiên Chúa giáo và Lin Lành, 
họ đã nói những việc giống chính xác với 
những điều tôi đang nói với bạn. 

Không kể tôn giáo, tất cả những bậc 
hiển triết đều dạy giống nhau, “Nếu bạn đặt 
niềm tin vào người khác hay những vật ngoài 
mình, bạn sẽ rơi vào bẫy của ma quỷ”. Hãy 
biết về mình trước nhất. Bản thể ở bên trong 
bạn. Thân bạn là một con thuyền, thuyền 
trưởng sẽ chăm sóc mọi sinh vật trên đó. Vị 
thuyền trưởng đó là chân ngã của bạn. Điều 
quan trọng hơn tất cả những việc khác là 


218 


Tỉnh thức và cười 





biết được nguồn chân này, người thực hiện 
chân thật này, bởi vì mọi vật trong vũ trụ 
được kết nối với nó. Mọi vật trong vũ trụ vận 
hành với nhau như một và được kết nối trực 
tiếp đến bản thể của bạn. Vì thế nếu bạn chỉ 
biết nguồn chân này, bạn có thể hiểu những 
việc làm của toàn vũ trụ. Tuy nhiên, nhiều 
người, cả Thiên Chúa giáo và Phật giáo, 
đang tìm bên ngoài chính họ, họ bảo, “Ôi, 
Chúa! Ôi, Phật, xin cho con điều này, xin 
cho con điều nọ”. Tôi không phê bình một 
tôn giáo đặc biệt nào. Lôi đơn giản đang nói 
răng bạn cần biết bản thể chân thật của riêng 
bạn. Không kể tôn giáo của bạn, bạn phải 
biết chính bạn. Bất kể bạn cảm thấy không 
xứng đáng hay tự tin, chân lý là thế, bởi vì 
bạn được sanh đến thế giới này với một hình 
chất mà người khác hiện hữu và những tôn 
giáo khác hiện hữu. Không có bạn, không 
cóøì hiện hữu. Bạn sẽ không nhận ra điều 
này chút nào nếu bạn không hiện hữu. Vì 
thế hãy biết chính bạn trước hết. lôi mong 
răng bạn sẽ nghĩ cẩn thận vẻ điều này. 

Có rất nhiều chúng sanh trong thân 
của bạn, với rất nhiều ý thức và hình thể 
khác nhau. Tuy nhiên, có ông chủ bên trong 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 219 





chăm sóc tất cả những sinh vật này. Ông chủ 
này, người chỉ huy, là người có thể cân bằng 
cả hai mặt vật chất và tỉnh thần của những 
sinh vật trong thân bạn, chính vị chỉ huy 
này đưa vào và gửi ra mọi sự. Vị chỉ huy này 
cũng được gọi là Chúa hay Phật. uy nhiên, 
vấn đề là người ta đang tìm kiếm Chúa và 
Phật bên ngoài họ, dù cả hai đã sẵn có bên 
trong mỗi chúng ta. Đó là lý do tôi cứ nói 
hoài về điều này. 

Tôi không phân biệt tôn giáo, nhưng 
người ta cư xử như thể chúng khác nhau. 
Chúa ở trong bạn. Tôn giáo có thể có 
nhiều tên khác nhau, nhưng bản thể của 
chúng như nhau. Jesus nói, “Hãy tin vào 
ta và theo ta”, nhưng ngài không phải nói 
người ta tin và theo thân thể bằng thịt của 
ngài. Trước tiên ngài dạy rằng mỗi người 
nên tin vào chủ nhân chân thật bên trong 
họ. Nhưng tôi nghĩ rằng có thể đã có một 
vấn đề điều chỉnh. 


Dĩ nhiên, Phật giáo không phải ngoại lệ. 
Ngay cả tam tạng kinh được chép đây những 
chân lý do Phật dạy — răng bạn phải tìm bên 
trong chính mình — nhiều người đã hiểu lầm 
ý nghĩa của điều này và tìm kiếm bên ngoài 


20 


Tỉnh thức và cười 





họ, hay thực hành với mục đích duy nhất để 
đạt được lợi dưỡng thế tục. Những loại vấn 
đẻ này đã gây họa cho mọi tôn giáo. 


Ngay cả chùa chiền đã cổ vũ cho lối 
hành xử này. Thí dụ, lúc triều đại Chosun 
sơ khởi bắt đầu ngược đãi Phật giáo vào 
khoảng 1.400 CN, nhiều tăng ni bị đẩy vào 
núi sâu. Để sống còn, họ phục vụ tụng kinh 
cầu nguyện lấy tiền, coi bói, và bán mọi thứ 
bùa chú ngăn ảnh hưởng xấu. Ngay bây 
giờ, một số chùa chiền vẫn còn làm những 
việc này. Những việc này trực tiếp hướng sự 
chú ý của người ra bên ngoài, xa rời bản thể 
bên trong của họ. Lối thực hành này nên 
phải được thay đổi trong thời đại phát triển, 
nhưng họ vẫn tiếp tục ở nhiều nơi. 


NGƯỜI HỎI 8: Một số người nói rằng 
sự cứu rỗi xảy ra qua quyền năng của một 
đấng siêu việt, nhưng thây lại đang dạy sự cứu 
rỗi được thực hiện bởi chân ngã, bên trong 
của mỗi người? Con cũng có một câu hỏi về 
nhân quả, và nghiệp. Được nghe rất nhiều 
người nói về sự đau khổ của họ, con vẫn cứ 
tự hỏi nếu thực là một ơn phước được sinh 
làm người. Con hiểu rằng để được sinh làm 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 221 





người phải tích lũy một lô công đức. Con 
nghĩ đây là lý do được cho rằng con người 
có cách sống cao hơn thú vật. Nhưng thực 
ra, trong vài khía cạnh dường như thú vật cư 
xử tốt hơn một lô người. Thú vật không giết 
để tham lam tích chứa nhiều hơn chúng cần. 
Người ta cũng nói rằng ai đó kinh 
nghiệm về đau khổ trong đời này là kết 
quả của những gì họ gây ra trong đời trước. 
Dường như đối với con, dù giàu và quyền 
lực, người ta phải có tích lũy một số nghiệp 
tốt để có thể sống tốt như thế, mà họ xem 
như lại chỉ làm phí nó bằng rất nhiều việc 
xấu. Điều này xem như một vòng luẩn quẩn: 
tích tập nghiệp tốt và hưởng một tái sanh tốt, 
chỉ để rơi trở lại cảnh giới đau đón, và rồi lại 
đi qua vòng này mãi thế. Con biết rằng một 
số người giàu giống những đời sống đúng 
đắn, nhưng nói chung những người đó hầu 
hết là những người cư xử tôi tệ nhất. Dù 
sao đi nữa, người ta nói rằng được tái sanh 
làm người là một ơn phước, nhưng thật vậy 
không? Điều đó dường như khó tin. 
Ngoài ra, từ quan điểm của một cư sĩ, 
tu sĩ có thể được xem là bất hạnh, vì cư sĩ 
chúng con có thể ăn và ngủ khi nào muốn, 


222 Tỉnh thức và cười 





nhưng tu sĩ phải sống khắc khổ, và phần lớn 
trường hợp không ngủ nhiều. 


SƯ BÀ: Câu hỏi của bạn đã tóm kết rất 
hay những gì chúng ta đã thảo luận hôm 
nay. [rước hết, chỉ tin vào một tôn giáo nào 
đó không bảo đảm bạn sẽ được cứu độ. Thứ 
hai, tôn giáo của bạn không quan trọng, bạn 
phải biết rằng căn để của bạn (chỉ vào ngực 
mình) là chủ nhân chân thật của riêng bạn, 
và vì thế hãy đặt niềm tin của bạn vào đó. 
Nếu bạn tin rằng mọi việc đã được làm bởi 
căn để chân thật của bạn, không tìm kiếm 
Chúa hay Phật ở bên ngoài bạn, thì bạn sẽ 
được cứu độ bởi chính bạn. Bạn là người 
cứu chính mình. 


Sự cứu độ không đến từ bất cứ nơi nào 
khác. Bạn là người thực hiện sự cứu độ và 
bạn là người cứu thân bạn. Chính là chủ 
nhân bên trong, bản thể của bạn, chăm sóc 
sự tụ họp của những sinh vật được gọi là 
một thân xác. Vì bản thể hướng dẫn và điều 
khiển những sinh mệnh tạo thành thân, 
chúng ta thường gọi thân là đây tớ hay người 
giúp việc. Căn để của riêng bạn là chủ nhân, 
vì thế có gì khác có thể ban sự cứu độ hay lấy 
nó đi? Bạn là người khiến chính mình được 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 223 





cứu độ và bạn cũng là người khiến cho mình 
không được cứu. 


Bạn nói rằng tu sĩ có vẻ như bất hạnh hơn 
cư sĩ phải không? Nhưng đó là một cái nhìn 
hạn chế về sự vật. Ngủ một giờ có thể thư 
giãn bằng một giấc ngủ trọn đêm, nếu bạn 
giao cho tư tưởng rằng nó nên như thế. Do 


đó bạn không phải cảm thấy tệ hại cho họ. 


Bạn cũng nói rằng vòng sinh tử dường 
như là một vòng bất tận của đau khổ? Thật 
ra, nó không phải là một vòng luẩn quẩn, vô 


lý như thế. 


Bạn cũng nói rằng thú vật dường như 
hành xử tốt hơn con người, và rằng người 
giàu dường như làm nhiều việc xấu hơn 
người thường phải không? Bạn chỉ thấy một 
phần của sự việc. Nếu bạn thấy toàn thể bức 
tranh, bạn sẽ không tạo ra những ức thuyết 
này. Mọi việc mà người ta đã làm trong quá 
khứ được ghi lại hoàn hảo trong bản thể của 
họ, và sẽ trở lại với họ đúng lúc. Không có ai 
khác xét đoán hành vi của bạn và quyết định 
bạn sẽ bị trừng phạt hay thưởng công. Mọi 
việc bạn đã làm được phi lại bên trong bạn. 
Nếu bạn đã sống một cuộc sống tốt, những 
việc tốt sẽ trở lại với bạn, nếu bạn có lần đá 


224 Tỉnh thức và cười 





một người ăn mày, hay đối xử khinh miệt 
họ, bạn sẽ chịu vị đắng tương tự như bạn đã 


làm họ đau khổ. 


Như thế, để giúp chúng ta thoát khỏi 
vòng tương tục này, đức Phật dạy chúng ta 
tự thoát khỏi hai bên của tất cả những đối 
ngẫu như tốt và xấu. Thí dụ khi người ta giúp 
người khác, họ thường nghĩ rằng họ đã làm 
việc tốt. Iuy nhiên, nếu họ giúp ai đó, họ sẽ 
nhận gì đó, và nếu bạn nhận gì đó, bạn sẽ 
phải cho gì đó. Điều này tự động xảy ra. Tuy 
nhiên nếu bạn bám vào ý tưởng như cho hay 
nhận, được hay mất, điều này sẽ dẫn đến một 
chuỗi dài của phân biệt, như thích, không 
thích, được, mất... Bạn phải buông bỏ tất cả 
những tư tưởng phân biệt này. Chỉ khi ấy sẽ 
có thể bạn vượt qua được cõi trung giới này. 


Hãy lắng nghe, tôi không cố gắng thúc 
đẩy bất cứ ai làm việc này, nó không phải 
là việc mà tôi có thể thúc giục bạn làm dù 
tôi muốn. Lý do tôi cứ nói với bạn về tu tập 
và dựa trên bản tâm của bạn vì điều này là 
những gì bạn phải làm để tự thoát khỏi vòng 
sinh tử. Và khi bạn đau khổ, tôi cũng đau. 


Bạn có hiểu điều này có nghĩa gì không? 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 225 





Mỗi đời sống đều tụ họp và sống với 
người khác theo mức độ thức tỉnh, và tùy 
thuộc thời gian và không gian tốt nhất thích 
hợp với sự phát triển của nó. Tất cả chúng 
sinh sống như thế, ngay trên những hành 
tinh khác, họ đang sống như thế. 


Khi bạn đi suốt cuộc đời, tốn nhiều 
nỗ lực để nhận ra chân ngã của bạn, vậy bạn 
có thì giờ để xét đoán và chỉ trích hành vi 
của người khác không? Nếu bạn biết và tin 
vào chân ngã của bạn, bạn sẽ đạt được khả 
năng chăm sóc mọi việc mà bạn đương đầu. 
Ngoài ra, bạn phải tiếp tục khai triển những 
điều bạn khám phá, đến khi bạn có thể chăm 
sóc mọi việc trong toàn vũ trụ, vậy làm sao 
bạn có thể có thỉ giờ để bận tâm về những 
øì người khác đang làm? Khi bạn hiểu rằng 
không có gì tách biệt khỏi bạn, không cần 
bận tâm hay theo đuổi những vật bên ngoài. 
Vậy đừng bận tâm về những gì người khác 
có le đang làm. 


Tuy nhiên, thỉnh thoảng có cư sĩ không 
ngừng kiểm tra tu sĩ đang làm tốt ra sao, và 
có cả một số tu sĩ tạo những sai biệt về mức 
độ tâm linh của cá nhân cư sĩ. Nhưng đừng 


làm thế. Phải là không điều kiện. Bạn phải 


226 


Tỉnh thức và cười 





từ bỏ cả hai bên một cách vô điều kiện. Dù 
những việc làm sai lầm của ai đó có nghiêm 
trọng hay không, họ đã làm vì vô minh. Vậy 
hãy từ bỏ tất cả những tiên kiến của bạn về 
những việc sai lầm của họ. Khi bạn từ bỏ, 
phải hoàn toàn vô điều kiện. Nếu không, 
không phải là từ bỏ. Ngay trong số những 
người bạn nghĩ là giàu, có rất nhiều người 
khốn khổ và đáng thương. Bạn phản nàn về 
những người giàu làm nhiều việc xấu, nhưng 
sớm hay muộn họ sẽ phải chịu hậu quả về 


những hành động của họ. 


Nguyên tắc chung xử dụng để bố thí. 
Giả sử bạn cúng chùa một trăm đô-Ìa. Bạn 
biết mình cúng bao nhiêu, phải không? 
Cũng thế, nếu có người cho tôi tiền, tôi biết 
ai cho tôi và cho bao nhiêu, phải không? 
Sự nhận biết về những sự kiện này không 
biến mất; nó tự động được ghi tất cả vào 
bên trong bản thể bạn. Vậy đừng nắm giữ 
những ý nghĩ như “lôi đã bố thí tiền”, hay 
“ôi đã giúp ai đó”. Tôi cũng không bao 
giờ nghĩ, “Địa vị của anh ta tiến triển nhờ 
tôi giúp đỡ.” Không có “tôi” làm những việc 
này. Lất cả xảy ra tự nhiên khi chúng ta dựa 
trên chân tánh của chúng ta. 


Tâm: Kho tàng cúa hạnh phúc 227 





Tuy nhiên, nếu tu sĩ phung phí những 
vật thí, nếu họ sử dụng những vật thí này một 
cách cẩu thả vì họ không phải kiếm tiền qua 
sự đổ mồ hôi và cực nhọc của mình, hay nếu 
họ thu góp được số tiền lớn, sống trong xa xỈ, 
hay mua đất và nhà, tất cả những hành vi này 
sẽ được đưa vào bản thể của họ. Những loại 
tu sĩ này xấu hơn những người xấu. 


Mỗi một hành vi được ghi chép lại bên 
trong bản thể chúng ta. Không ai có thể 
thoát khỏi điều này. Mọi việc được ghi lại 
chính xác. Như thế một đời sống xây dựng 
trên dối trá sẽ đến chỗ trắng tay. Người như 
thế không có ý tưởng về những hạt giống tai 
hại mà họ đang trồng, họ cũng không nhận 
ra được rằng chân lý và sự chân thành đã 
đang mất hoàn toàn khỏi đời họ. 


Tuy nhiên, tu sĩ tu tập miên mật dựa 
trên bản tâm mình thì sống tự do, không 
bám víu vào bất cứ gì. Nếu người nào cảm 
thấy áy náy với những tu sĩ này và cúng họ 
tiên, dù tu sĩ nhận vật cúng dường, không 
có một thời điểm nhận hay dùng nó. Tại 
sao? Vì cho dù tu sĩ nhận vật gì, họ không 
trụ vào bất cứ tư tưởng nào về đã nhận vật 
gì, và dù họ cho vật gì, họ không trụ vào tư 
tưởng đã cho vật gì. 


228 


Tỉnh thức và cười 





Cư sĩ cũng nên sống không dính mắc. 
Thí dụ, nếu một người bạn hay người thân 
đang ở trong tình trạng tuyệt vọng và xin 
bạn cho mượn một ít tiền. Nếu bạn thực sự 
có tiền, đưa ngay không điều kiện. Đưa ngay 
mà không bận tâm về việc người đó có trả lại 
bạn không. Tại sao? Vì nếu bạn đưa tiền mà 
mong đợi được trả lại, thì sau đó, nếu bạn 
không thể lấy lại tiền, tình bạn có thể bị tan 
rã và cuối cùng bạn có thể đổ bệnh và ngay 
cả chết. Một số người đã thử lợi dụng sự khó 
khăn của bạn bè hay người thân bằng cách 
đòi trả lãi suất cao. Những tư tưởng dại dột 
như thế gây cho người ta đau khổ từ kiếp 
này đến kiếp khác, và con cái họ cũng đau 
khổ bởi sự thiếu trí tuệ này. Vậy từ lúc bắt 
đầu, hãy đưa không điều kiện. 


Hôm nay hãy ngừng ở đây. 


Cảm ơn các bạn. rì 





Ảnh trên: Trên đồi, ngôi nhà Sư bà ở trong ba tháng cuối đời. 
Ảnh dưới: Bãi cỏ nơi hỏa táng Sư bà. 





Thầy Chonggo, đệ tử Sư bà và quý sư ở thiền viện Viên Chiếu 
trong chuyến đi Đại Hàn năm 2015. 


MỤC LỤC 


Lời giới thiệu 
ĐẾ KHÁM PHÁ RA CHÂN NGÃ CỦA BẠN, 
“CAI TOI' PHAI CHET 
LÒ NUNG Ở BÊN TRONG CHÍNH BẠN 
Bản thế của bạn được nối trực tiếp đến mọi vật 
Những bài thuyết giảng của cư sĩ Buseol 
Tu tâm giống như trèo lên một ngọn núi 
Niềm tin không lay động 
Câu chuyện cúa Phật Bảo Liên Hoa 
Đặt mọi thứ vào lò nung bên trong bạn 
BUÔNG BỎ VÀ QUAN SÁT 
TÂM: KHO TÀNG CÚA HẠNH PHÚC 
Mọi khả năng đã sẵn trong bạn... 
Chính tâm giải thoát tâm 
Trọng điểm của niêm tin 
Bạn có thể biết thực sự chỉ qua ứng dụng 


Phần chúng ta phải tự làm 


10 


1. 


64 
Z1 
⁄4 
ý/ 
104 
110 
J1) 
169 
170 
ID 
lu 
185 
189 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 

NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 

65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 

Email: nhaxuatbanhongduc65@gmail.com; 
nhaxuatbanhongduc@yahoo.com 

Điện thoại: 04.3 9260024 Fax: 04.3 9260031 





TỈNH THỨC VÀ CƯỜI 
Cựu trách nhiệm xuất bẩn: 
Giám đốc Bùi Việt Bắc 
Chjw trách nhiệm nội dưng: 
Tổng biên tập Lý Bá Toàn 
Biên tập : Phan Thị Ngọc Minh 
Trình bày : Thiên viện Viên Chiếu 
S2 bẩn ?n : Hải Ấn 
Đối tác êu kết. : Thiền viện Viên Chiếu 


In 3.000 cuốn, khổ 13x21cm 

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHUYẾN HỌC PHÍA NAM 
Lô B5-8, đường D4, khu công nghiệp Tân Phú Trung, 
xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM 

Số XNĐKXSB: 2172 - 2017/CXBIPH/72 - 33/HÐ 

Số QÐĐXEB: 0370/QĐÐ-NXBHĐ 

ISBN: 978-604-89-0307-7 

In xong và nộp lưu chiểu năm 2017 


